THO  ‹ 
. LU KHI 
TOAN HOC 


The Mathematical Mechanic 
GIAl TOÁN BANG TRUC QUAN VAT LY 





THO: , 
CO KH] | 
TOAN HOC 


THE MATHEMATICAL MECHANIC: USING PHYSICAL REASONING TO SOLVE PROBLEMS. 
Copyright © 2009 Princeton University Press. All rights reserved. 
Bản tiếng Việt © NXB Trẻ, 2011. 


No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, 
without permission in writing from the Publisher. 











BIỂU GHI BIEN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DUOC THUC HIỆN BỞI THU VIÊN KHTH TP.HCM 


Levi, Mark 

Thợ cơ khí toán học - Giải toán bing trực quan vật lý / Mark Levi ; Huy Nguyễn dich. 
- T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011. 

240 tr. ; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng). Nguyên bản : The mathematical mechanic. 

1. Vật lý toán học. I. Huy Nguyễn. II. Ts: The mathematical mechanic. 


510 -- dc 22 


ae ISBN ae 004 ts 2 274-5 


Ji ii ii A 


934974 " 10849 











THỰ „ 
CO KHI 
TOAN HỌC 


The Mathernatical Mechanic 


GIAl TOÁN BANG TRUC QUAN VAT LY 


FY 


Mark LEVI 


Huy Nguyén dich 





NHA XUAT BAN TRE 


Muc luc 


10 


11 


GIỚI THIEU 

DINH LY PYTHAGORAS 

CUC TIÉU VÀ CUC DAI 

BAT DÁNG THÜC CHO BOI DOAN MACH 
TAM KHOI: LUAN CU VÀ CÁCH GIAI 
HINH HOC VA CHUYEN DONG 

SU DUNG CO HOC DE TÍNH TÍCH PHAN 


PHUONG TRINH EULER-LAGRANGE 
THONG QUA NHUNG LO XO KEO CANG 


THÁU KÍNH, KÍNH VIÉN VONG, 
VÀ CO HOC HAMILTON 


CÁI BÁNH XE DAP 
VÀ DINH LY GAUSS-BONNET 


BIEN PHUC THAT LÀ DON GIAN 
PHU LUC: KIEN THUC VAT LY CAN THIET 
TAI LIEU THAM KHAO 


17 
39 
99 
110 
128 


141 


147 


154 


172 
191 
208 
236 


1 
GIỚI THIEU 


Thật tình cờ một trong những phát kiến 
toán học vĩ đại nhất mọi thời đại lại 
được dẫn dắt bởi trực quan vật lý. 


— George Polya, nói đến khám phá của Archimedes 
về phép tích phân 


1.1 Toán học đối đầu Vật lý 


Trở lại thời Liên bang Xô-viết những năm đầu thập kỷ 
1970, lớp cử nhân chúng tôi - gồm khoảng 40 sinh viên 
năm hai ngành toán và lý, được huy động đi lao động mùa 
hè ở miền quê. Công việc của chúng tôi là trộn bê-tông và 
dựng các xi-ló tại một trong các nóng trang tập thể tại đây. 
Bạn tôi Anatole và tôi được phân công xúc sói. Công việc 
hoàn thành và chúng tôi cảm thấy thoải mái (như bất cứ 
ai cũng có thể cảm thấy trong hoàn cảnh đó). Anatole theo 
chuyên ngành vật lý còn tôi thì chuyên toán. Như những 
kẻ hâm mộ hai đội tuyển đối kháng, mỗi chúng tôi ra sức 
thuyết phục người còn lại rằng lĩnh vực của mình ưu việt 
hơn. Anatole nói một cách quả quyết rằng toán học là day 


tớ của vật lý. Tôi phản pháo rằng toán học có thé tòn tai bất 
chấp vật lý còn vật lý thì không. Tôi nói thêm các định lý 
là vĩnh hằng. Các giả thuyết vật lý thì hết đúng rồi sai. Dù 
vậy tôi đã không cho Anatole biết trước rằng lý do tôi chọn. 
chuyên ngành toán học là để rèn luyện cái công cụ cốt yếu 
cho vật lý - lĩnh vực mà tôi dự tính sẽ theo đuổi sau này. 
Thực ra, mùa hè trước khi vào đại học, tôi đã tình cờ gặp 
thầy vật lý của mình. Ông đã hỏi về các dự tính của tôi cho 
học kỳ mùa thu. “Bắt đầu chuyên ngành toán của em”, tôi 
đáp. “Gì co? Toán? Anh khùng rồi!” ông đáp lại. Tôi coi đó 
như một lời khen (và có lẽ xác nhận quan điểm của ông). 


1.2 Quyển sách này nói về điều gì 

Day không phải là “một trong những cuốn bia mém,to, 
day, du để giết thời gian qua hai mùa gió, mà nếu được ném 
thẳng tay thì sẽ khiến một con trâu nước khuyu gối” (Nancy 
Banks-Smith, nhà phê bình truyền hình người Anh). Với 
kích thước nhỏ của nó, cuốn sách này sẽ không hạ gục được 
ai, ít ra không thể hạ gục ai bằng tác động vật lý của nó. 
Tuy nhiên, cuốn sách thực sự là một đòn giáng trả - hay có 
thể chỉ là một cú chích chống lại quan niệm cho rằng toán 
học là đầy tớ của vật lý. Trong cuốn sách này, vật lý bị đặt 
vào vị trí phục vụ toán học, và tỏ ra là một day tớ có năng 
lực (xin lỗi các nhà vật lý). Những ý tưởng vật lý có thể là 
ý tưởng khai mở thực thụ và gợi ra lời giải cực kỳ giản đơn 
cho một bài toán toán học. Hai chủ thể này gắn bó khăng 
khít đến nỗi cả hai sẽ chịu tổn thất nếu bị tách rời. Sự đổi 
vai có thể rất hiệu quả, như cuốn sách này minh chứng. 


Hoan toàn có thé tranh cai xem viéc tách hai bó món này 
ra có là mót cái gi quá nhàn tao hay khóng*. 


Diém qua lich sit. Cách giai toán bang truc quan vat ly 
ít nhất có từ thói Archimedes (khoảng năm 287 tr. CN - 
khoảng năm 212 tr. CN). Ông đã chứng minh định lý tích 
phân nổi tiếng về thể tích hình trụ, hình cầu và hình nón 
bằng cách sử dụng một cái cân thăng bằng giả tưởng. Bản 
tóm tắt của định lý này được khắc lên bia mộ của ông. 
Cách tiếp cận của Archimedes có thể được tìm thấy trong 
cuốn [P]. Đối với Newton, hai chủ dé này vốn là một. Các 
cuốn [U] và [BB] trình bày những lời giải vật lý rất đẹp cho 
các bài toán toán học. Rất nhiều những phát kiến toán 
học cơ bản (như Hamilton, Riemann, Lagrange, Jacobi, 
Möbius, Grassman, Poincaré) đã được dẫn dắt từ những 
suy xét vật lý. 


Có hay không một công thức phổ quát cho cách tiếp cận 
vật lý? Như với công cụ bất kỳ, vật chất hay tinh thần, cách 
tiếp cận này có khi tốt và có khi không. Khó khăn chính 
là “nhìn” ra bản chất vật lý cua bài toán**. Một số bài toán 
phù hợp với cách giải này, một số khác thì không (cố nhiên, 
cuốn sách này chỉ bao gồm dạng thứ nhất). Tìm ra mô 


“Toán học là một nhánh của vật lý lý thuyết nơi mà phần thực nghiệm là rẻ 
tiền” (V. Arnold [ARN]). Không chi các thí nghiệm trong cuốn sách này là 
rẻ tiền - thậm chí còn miễn phí, mà thực chất là các thực nghiệm giả tưởng 
(bài toán 2.2; 3.3; 3.13, và thực ra hầu hết các bài toán trong cuốn sách này). 
** Đây là cách tiếp cận đi ngược trào lưu chung: thông thường một người bắt 
đầu bằng một bài toán vật lý, rồi triển khai nó thành một bài toán toán học; 
ở đây chúng ta làm ngược lại. 


phóng vat ly cho mót bài toán cu thé có khi dé dang, và có 
khi không; người doc có thé có ý kiến riêng của minh sau 
khi lướt qua những trang sách này. i 

Môt bài học mà môt sinh viên có thé rút ra tù viêc đọc 
cuón sách này là tim kiém môt ý nghia vat lý trong toán 
học là rãt có ích. 


Su chặt ché của toán hoc. Lập luận vật ly của chúng ta sẽ 
không hoàn toàn chặt chẽ. Những lập luận này chỉ là phác 
thảo của những chứng minh chặt chẽ, được diễn đạt bằng 


Dy E € 


ngón ngtrvat lý. Tôi có chuyển ngữ“chứng minh" vật lý thành 
chứng minh toán học cho một vài bài toán chọn lọc. Làm 
việc này mộfcách có hé thống sẽ biến quyển sách thành 
một pho sách “to, dày và chán ngắt”. Tôi hy vọng người đọc 
sẽ nhận ra hình mẫu để nếu có hứng thú sẽ có khả năng tự 
xử lý những trường hop mà tôi đã bó qua.Với lời trần tinh 
này, tôi cảm thấy bớt áy náy trong việc sử dụng từ “chứng 
minh” xuyên suốt cuốn sách mà bỏ qua dấu ngoặc kép. 

Điểm chốt ở đây là lập luận vật lý trở thành công cụ để 
khám phá và để có một trực quan sâu sắc - hai bước đi 
trước tính chặt chẽ của toán học. Như Archimedes đã viết, 
“Đương nhiên việc thiết lập một chứng minh sẽ dễ dàng 
hơn nhiều nếu trước đó đã có người nắm được khái niệm 
sơ khởi của bài toán". ([ARC], tr. 8) 


Một cách tiếp cận rõ ràng. Thay vì phiên dịch “chứng minh” 
vật lý thành chứng minh chát ché, việc thiết lập có hệ thống 
“các tiên đề thực chất” có lẽ sẽ là một dự án thú vị. Đây sẽ 
là một tập hợp các tiên đề thực chất của cơ học, tương tự 
như các tiên để hình học/số học của Euclid mà trong đó 


các chứng minh duoc cho ở trong cuốn sách nay trở nên 
chặt ché. 

Ta thể tưởng tượng một nền văn minh ngoài trái đất mà 
ở đó người ta phát triển cơ học trước, như một bộ môn chặt 
chẽ và thuần túy mang tính tiên đề. Trong thế giới song 
hành này, một người nào đó ắt đã viết một cuốn sách về 
việc sử dụng hình học để chứng minh các định lý cơ học. 

Có thể bài học ở đây là con người không nên hoàn toàn 
tập trung vào cách tiếp cận này hay cách tiếp cận kia, mà 
nên coi đó như hai mặt của một đồng xu. Cuốn sách này 
là một phản ứng chống lại sự thờ ơ khá phổ biến đối với 
khía cạnh vật lý của toán học. 


Sơ lược về tâm lý học. Những cách giải vật lý trong cuốn 
sách này có thể được diễn dịch ra ngôn ngữ toán học. 
Tuy vậy, không thể tránh khỏi thiếu sót trong quá trình 
diễn dịch. Trực giác cơ học là một thuộc tính cơ bản của 
trí tué con người, cũng cơ bản như kha năng tưởng tượng 
hình học, không sứ dụng chúng là lãng phí một năng lực 
mạnh mẽ mà ta có. Cơ học là hình học với điểm nhấn vào 
chuyển động và tiếp xúc. Ở hai khía cạnh sau, cơ học cho 
ta một chiều kích cảm nhận bó sung, cho phép ta quan 
sát toán học từ một góc độ khác, như được miêu tả trong 
cuốn sách này. 


Quy luật tiến hóa đáng buôn vẫn đang tôn tại. Khả năng lập 
luận bằng vật lý đã là khởi nguồn cho những phát kiến toán 
học nền tảng, từ Archimedes, đến Riemann, đến Poincaré, 
và đến tận hôm nay. Tuy vậy, khi một chủ thể phát triển, 
khả năng lý giải tự nghiệm bị chìm vào quên lãng. Kết quả 


là sinh viên thường không có duoc nén tảng trực quan của 
các môn học mà họ theo đuổi. 


Đối tượng của cuốn sách. Nếu bạn có hứng thú với toán học 
và vật lý, tôi hy vọng bạn sẽ không quẳng cuốn sách này đi. 

Cuốn sách này có thể thú vị với những ai xem những 
điều sau đây là kỳ thú: 


* Dinh lý Pythagoras có thể được giải thích bằng định luật 
bảo toàn năng lượng. 

e . Đóng mở công tắc trong một mạch điện đơn giản chứng 
minh được bát đẳng thức Vab < 2(4+8). 

e . Một số bài toán giải tích' phức tạp có thể được giải quyết 
dễ dàng mà không cần một phép tính nào. 

e Khao sát chuyển động của bánh xe đạp để chứng minh 
được công thức Gauss-Bonnet (giả định là không đòi hỏi 
người đọc có sự am tường dé tài này; tất cả hiểu biết cơ 
bản đều được cung cấp). 

e Cá công thức tích phân Riemann lẫn định lý ánh xạ 
Riemann (đều được giải thích ở các mục thích hợp) đều 
hiện rõ món một bằng cách quan sát chuyển động của 
lưu chất. 


Cuốn sách này sẽ lôi cuốn bất cứ ai muốn tìm hiểu về 
hình học hay cơ học hoặc những ai không tìm thấy hứng 
thú với toán học bởi vì họ cho rằng nó quá khô khan hay 
nhàm chán. 


* Nguyên van: calculus vừa có nghĩa là giải tích, vừa có nghĩa là phép tính — 
N.D. 


Sur dung trong khóa hoc. Ngoài viéc là món án tinh thàn bó 
dưỡng, cuốn sách còn có thé được dùng như một tài liệu bố 
sung trong các khóa học về giải tích, hình học và bồi dưỡng 
giáo viên. Giáo sư toán và vật lý có thể tìm thấy một vài bài 
toán và nhận xét có ích cho công tác giảng dạy của họ. 
Kiến thức nên tảng can có. Phần lớn cuốn sách (các chương 
2 đến chương 5) chỉ đòi hỏi giải tích và hình học sơ cấp 
với độ khó được giữ ổn định suốt các chương này, với một 
vài đột biến ngoại lệ. Chương 6 và 7 chỉ yêu cầu người đọc 
biết sơ qua đạo hàm và tích phân. Cuối chương 7 tôi có 
dé cập suất tiêu tán, nhưng không đòi hỏi những hiểu biết 
sâu sắc. Chương này bất cứ ai đã làm quen với giải tích sơ 
cấp cũng có thể tiếp cận được. 

Phần thứ hai (các chương 6 đến chương 11) có dùng (dù 
hiếm khi) một vài khái niệm về giải tích đa biến, nhưng tôi 
tránh dùng nhiều thuật ngữ, hy vọng rằng trực giác sẽ giúp 
bạn đọc vượt qua được các rào cản kỹ thuật. 

Tất cả mọi điều một người cần biết về vật lý được mô tả 
trong phụ lục; nó được trình bày để phục vụ những người 
thiếu kiến thức nén tang. 

Ta có thể đọc sách từng phần một hay từng bài toán 
một; nếu bị mắc kẹt, bạn chỉ cần lật sang trang khác để có 
thêm hứng thú. Có ngoại lệ cho cấu trúc mỗi chú đề một 
trang này, chủ yếu xuất hiện ở những chương cuối. 


Nguón tài liệu. Theo như tôi biết khá nhiễu, tuy không phải 
toàn bộ, các lời giải trong sách này là mới. Chúng bao gồm 
lời giải cho các bài toán 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 3.3, 3.7, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 5.2, 5.3, 


6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1 và 7.2. Các m6 phóng 6 chuong 8 
và ở các mục 9.3, 9.8 và 11.8 cũng có thé là mới. 

Không có nhiều tài liệu liên quan đến chủ dé của cuốn 
sách này. Khi tôi còn học phổ thông, một ví dụ tìm thấy 
trong cuốn sách của Uspenski đã gây ấn tượng cho tôi đến 
nói chủ dé này đã trở thành niềm đam mê*. Thêm nhiều 
bài tập ở dạng đấy có thể tìm thấy trong cuốn sách nhỏ của 
Kogan [K], của Balk và Boltyanskii [BB], và trong chương 9 
là của cuốn sách của Polga [P]. Nguồn gốc của những bài 
toán này cũng như lời giải của nó là công trình có từ 24 thế 
kỷ trước của Archimedes [ARC]. 


1.3 Một ví dụ cách giải vật lý so với cách giải 
toán học 


Bài toán. Cho ba điểm A, B, C trên mặt phẳng, tìm điểm X 
sao cho tổng các khoảng cách XA + XB + XClà nhỏ nhất. 














(a) 4 


Hình 1.1. Nếu tổng khoảng cách XA + XB + XC là nhỏ nhất thi các góc tại X là 120°. 


* Đây là ví dụ đầu tiên của cuốn sách này. Ở mục 2.2, bài báo của Tokieda 
[TO] cùng với ví du này là vài ví dụ bó sung rất tốt. 


Cách tiếp can vật lý. Ta bắt dau bằng việc khoan ba lỗ tại 
A, B,C trên mặt bàn (có thể coi đây là một thí nghiệm gia 
tưởng hoặc nó được thực hiện ởnhà một người bạn với mục 
đích tiết kiệm chỉ phí). Sau khi cột ba sợi dây lại với nhau, 
gọi đó là điểm chung X, tôi luồn từng sợi một xuyên qua 
mỗi lỗ khác nhau và treo vào các quả nặng phía dưới bàn, 
như hình 1.1. Giả sử trọng lượng của mỗi quả nặng bằng 
1; thế năng của sợi dây thứ nhất khi đó là AX: thực vậy, để 
kéo X từ lỗ A tới vị trí hiện tại của X ta phải nâng quả nặng 
đơn vị lên một khoảng XA. Ta đã gán tổng khoảng cách 
XA + XB + XC một ý nghĩa vật ly là thế năng. Bay giờ, nếu 
khoảng cách/năng lượng này là cực tiểu, hệ sẽ ở trạng thái 
cân bằng. Khi đó, bộ ba lực căng dây tác dụng lên X cộng 
lại sẽ bằng không và do đó chúng hợp thành một tam giác 
(thay vì là chỉ hướng rời rạc) nếu được đặt gốc-nối-ngọn, 
như cho thấy trong hình 1.1(b). Tam giác này là tam giác 
đều bởi các quả nặng là như nhau, và do đó góc nằm giữa 
hướng chỉ dương của các véc tơ này là 120°. Ta đã chỉ ra 
rằng ZAXB = ZBXC = ZCXA = 120). 


Lời giải toán hoc. Coi a,b,c và x, lần lượt là ky hiệu của các 
véc tơ vị trí của các điểm A, B, Cvà X. Ta phải tối thiểu hóa 
tổng của các độ dài S(x) = |x— a|+|x— b| + x - d". 

Dé có điều đó, ta cho các dao hàm riêng phần của S 
bằng không: = = =0, trong đó x= (x,y), hay diễn giải cũng 


* Z]à ký hiệu của góc; người dịch giữ nguyên ký hiệu của nguyên bản 
** Có sự nhằm lẫn trong bản in nguyên tác, theo đó tổng S(x) = |x- a| + |x— a| 
+ |x- a|. Người dịch sửa lại cho phù hợp với tổng thể bài toán. - N.D. 


diéu kién trén mót cách gon gang và hinh anh hon, ta cho 


gradient vs- (3. o. Bây giờ ta tinh VS. 


Ta có: 


Le = S aca *(-ay 2(x-a)/q(x-ay *(y-a 
ox ox 


va một cách tuong tu: 
d 2 
3, o-a) (x-a +(y-a,) : 


Theo đó, V|x — al = (x— a) / |x — a| làmột véc tơđơn vị, hướng 
chỉ từ A đến X. Ta sẽ ký hiệu véc to này là e . Kết quả này 
nhận được từ một phép tính rõ ràng nhưng ý nghĩa vật lý 
của nó mượn từ cách tiếp cận vật lý, đơn giản là lực mà X 
kéo căng dây. Lấy đạo hàm hai số hang |x - b| và |x- e| còn 
lại trong tổng Sta thu được VS - e„+e,+e,, trong đó e, và 
e, duoc định nghĩa tương tự như e. Ta kết luận rang vị tri 
tối ưu của X tương ứng VS =e, +e, +e, = 0. Theo đó các véc 
tơ đơn vi e, e, e, tạo thành một tam giác đều, và góc ngoài 
bất kỳ của tam giác đó chính là góc nằm giữa cặp véc tơ đơn 
vị bất kỳ, bằng 1209. 

Thật lý thú khi quan sát thấy cái khó khăn thay hình đổi 
dạng khi ta chuyển từ cách tiếp cận này sang cách khác. 
Trong lời giải toán học, công việc tập trung vào thực hiện 
một số thao tác dạng thức. Trong lời giải vật lý, công việc tập 
trung vào tạo ra một mô hình vật lý phù hợp. Cách tiếp cận 
này là mẫu mực cho nhiều bài toán khác trong cuốn sách. 


1.4 Loi cam on 


Cuốn sách này han đã không ra đời nếu không nhờ điều: 
cha tôi đã nói khi tôi mười sáu. Tôi cho ông xem một nghịch 
lý vật lý xảy đến với tôi, và ông nói: “Tại sao con không viết 
nó ra và khởi đầu một bộ sưu tập?”. Cuốn sách này chính là 
phần được trích dẫn từ bộ sưu tập đó, với một vài thêm thắt. 

Rất nhiều ban bè và đồng nghiệp của tôi đã đóng góp 
cuốn sách bằng những gợi ý và lời khuyên. Tôi đặc biệt cảm 
ơn Andrew Balmonte, Alain Chenciner, Charles Conley, Phil 
Holmes, Nancy Kopell, Paul Nahin, Sergei Tabachnikov, 
va Tadashi Tokieda, nhờ vào sự khích lé của ho mà bộ suu 
tap dà duoc déo got thành mót dang chin chu. Bán than 
tôi đặc biệt biết on Andy Ruina, người đã doc bán thao rất 
nhiều lần và có nhiều gợi ý lẫn chỉnh sửa. Tôi biết ơn Anna 
Pierrehumbert bởi vô số gợi ý của cô đã giúp cải thiện cuốn 
sách này, và Vickie Kearn vì sự cổ vũ của bà. 

Tôi vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của Tổ chức Khoa học Quốc 
gia với Quyết định Tài trợ số 0605878. 


2 
ĐỊNH LÝ PYTHAGORAS 


2.1 Giới thiệu 

Đây có vẻ là một nhận định tầm thường đến mức không 
đáng bàn tới: Khối nước tĩnh trong bể chứa nằm yên, khi 
không bị tác động, sẽ vẫn nằm yên. Tôi cho rằng cái đáng để 
lưu tâm là nó có một hệ quả thú vị là định lý Pythagoras (tr. 
27). Thêm vào đó, nó còn kéo theo cả quy tắc hàm sin (tr. 
29), quy luật lực đẩy nổi Archimedes, và định lý Pythagoras 
cho điện tích bề mặt của hình 3 chiều (tr. 30). 

Chứng minh của định lý Pythagoras, mô tả ở mục 2.2, gợi 
ra một chứng minh động lực học của định lý Pythagoras được 
mô tả ở muc 2.6. Phuong cách tiép can dua vào chuyén dóng 
làm cho mót só chü dé khác tró nén rát sáng süa, bao góm: 

e Dinhly cơ bản của giải tích. 

e Công thức tính toán nhanh cho định thức. 

e Khai triển định thức theo dòng. 


Tất cả những điều trên sẽ được mô tả trong chương này. 

Vài chứng minh khác mang nhiều tính vật lý hơn chứng 
minh định lý Pythagoras cũng được nêu ở đây, một chứng 
minh sử dụng năng lượng đàn hồi, những chứng minh còn 
lại sử dụng động lượng. 


2 
ĐỊNH LY PYTHAGORAS 


2.1 Gidi thiéu 

Đây có vé là một nhận dinh tầm thường đến mức không 
dáng bàn tới: Khối nước tĩnh trong bé chứa nằm yên, khi 
không bị tác động, sẽ vẫn nằm yên. Tôi cho rằng cái đáng để 
lưu tâm là nó có một hệ quả thú vị là định lý Pythagoras (tr. 
27). Thêm vào đó, nó còn kéo theo cả quy tắc hàm sin (tr. 
29), quy luật lực đẩy nổi Archimedes, và định lý Pythagoras 
cho diện tích bề mặt của hình 3 chiều (tr. 30). 

Chứng minh của định lý Pythagoras, mô tả ở mục 2.2, gợi 
ra một chứng minh động lực học của định lý Pythagoras được 
mô tả ở mục 2.6. Phương cách tiếp cận dựa vào chuyển động 
làm cho một số chủ đề khác trở nên rất sáng sủa, bao gồm: 

e - Định lý cơ bản của giải tích. 

e Công thức tính toán nhanh cho định thức. 

e Khai triển định thức theo dòng. 


Tất cả những điều trên sẽ được mô tả trong chương này. 

Vài chứng minh khác mang nhiều tính vật lý hơn chứng 
minh định lý Pythagoras cũng được nêu ở đây, một chứng 
minh sử dụng năng lượng đàn hồi, những chứng minh còn 
lại sử dụng động lượng. 


Dé tài chủ đạo của chương này là dinh ly Pythagoras, 
nhưng chúng ta sẽ đi lệch ra ngoài bài toán ở một vài đoạn. 
ngắn. 


2.2 Chứng minh “bể cá” của định lý Pythagoras 


Dựng một “bể cá” hình lăng trụ nhận tam giác vuông 
làm đáy (hình 2.1). Ta treo bể cá lên sao cho nó có thể xoay 
tự do quanh một trục thẳng đứng xuyên qua một đầu cạnh 
huyền. Bay giờ đổ dày nước vào bé cá. 





Hình 2.1. Bể cá đầy nước, có thể tự do chuyển động xoay quanh một trục thang 
đứng, không hề dịch chuyển. 





Hình 2.2. Định lý Pythagoras tương đương với sự tiêu biến các moment quay 
tổng hợp đặt lên bể cá xoay quanh điểm P. 


bé mặt tháng đứng của nó. Ta kết luận định ly Pythagoras là 
một hệ quả của việc khối nước tĩnh luôn bất động**. 

Bài tập. Từ điểm A ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến AT và cát 
tuyến APQ như cho thấy trong hinh 2.3. Chứng minh rằng: 


AP x AO = AT? (2.2) 


Goi ý: Xét phần tam giác cong tô đậm APT trong hình 

2.3, ta liên tưởng một bình cứng bơm đầy gas và có thể xoay 
.quanh O. 

Như giải thích ở mục 2.3 trong một ngữ cảnh khác, (2.2) 
cho thấy vùng tô đậm giữ nguyên không đổi khi xoay quanh 
O. Tương tự, định lý Pythagoras cũng cho thấy rằng diện tích 
của tam giác vuông là không đổi khi tam giác xoay quanh 
một đầu cạnh huyền. 





P 


Hinh 2.3. Chứng minh AP x AQ = AT’. 


* Nguyên van: still water remains still - N.D. 


20 


2.3 Chuyển đổi mótly lé vật ly sang một chứng 
minh nghiêm ngặt 


Điểm chốt trong chứng minh “bể nước” của định lý 
Pythagoras là sự triệt tiêu của tổng các moment quay tổng 
cộng quanh điểm P (hình 2.1). Làm thé nào chúng ta tái 
lập ý tưởng moment quay bằng không này trong thuật ngữ 
toán học thuần túy mà không cần dùng đến các khái niệm 
vật lý? Đây là câu trả lời. 

Mệnh đề vật lý (2.1) về tổng moment quay bằng không 
quanh P có thể diễn dịch sang mệnh đề hình học: diện tích 
của tam giác không đổi khi nó xoay quanh P*, Sau đây là 
chứng minh cho sự tương đồng ấy. 

Gọi A(0) là diện tích của tam giác xoay quanh P một 
góc Ø. Cố nhiên, diện tích là độc lập với 0 : 


A'(0) 2 0 
và ta kháng dinh ráng chính su bát bién cüa dién tích này là 
tuong duong với điều kiện moment quay bằng không (2.1). 
Để có sự tương đương này ta chỉ cần chỉ ra rằng: 


Mpeg tước (2.3) 
2 2 “2 


* Đây là một ví dụ về bài toán có vẻ tầm thường (diện tích của tam giác không 
đổi qua phép xoay) nhung án chứa một điều không hé tầm thường (dinh lý 
Pythagoras.) 


2l 


a 


Hinh 2.4. Phần diện tích quét bởi hai cạnh góc vuông bằng với phan diện tích 
quét bởi cạnh huyén. 


Để chứng minh (2.3) ta xoay tam giác một góc nhỏ AØ 
quanh P.Canh a quét ngang một vùng hinh quạt diện tích 
586, tuong tu cho canh c. Thuc té, dién tích duoc quét bói 
b cũng theo biểu thức như trên: 1249. Thực vậy, b thuc 
hiện hai chuyển động đồng thời: (i) trượt theo phương riêng 
nó, không ảnh hưởng đến vận tốc quét thành diện tích, và 
(ii) xoay quanh điểm đầu của nó. Ta kết luận rằng diện tích 
quét là 5 a0. Tóng dién tích quét bói cá ba canh là: 

AA = Ge Jip — Le Jae : 
2 2 2 

Ky hiéu trù ó day là dua vào dit kiên dién tích bi “mat” 
do canh huyền. Chia cho AÓ va lấy giới hạn khi AO — 0 ta 
thu duoc (2.3). 

Sau day là mót vài tng dung cua y tuóng quét: 

e Một chứng minh “hình vành khuyên” của định ly 

Pythagoras được mô tả ở mục 2.6. 
e - Một nhận xét về diện tích giữa hai vêt bánh của xe đạp 
(mục 6.1). 


22 


. Một chứng minh bằng hình vẽ của việc định thức 
à if ad -bc bằng diện tích hinh binh hành duoc tao 
nén bói các véc to (a, c) và (b, d) (muc 2.5). 

© Mot chứng minh bằng hinh vẽ của công thức phân ra 
theo dòng của định thức (mục 2:5). 


f(z) 





[;f(s)ds f(x) 
a HH BH 
Hình 2.5. Dinh lý cơ bản của giải tích: diện tích thay đổi ở vận tốc tương ứng 
với độ cao f(x) của biên di động nhân cho vận tốc của nó. 
2.4 Định lý cơ bản của giải tích 


Ý tưởng xem xét diện tích của vùng được quét bởi một 
đoạn ngắn chuyển động là rất có hiệu quả. Định lý cơ bản 
của giải tích: 


d | 
^J, f(ds- fO) 


là mót ví du; dinh ly nói ráng mót doan ngán di chuyén ó 
ván tóc don vi theo huóng vuóng góc vói chính nó, sé quét 
mót vüng có dién tích bién đổi ở vận tốc bằng với độ cao 
của đoạn ngắn (f(x)) nhân vận tốc của nó (1). 

Ý tưởng tương tự áp dụng cho phép tích phân với cả hai 


25 


cận biến thiên, thậm chí với hàm hop. Ví du, ta có thé nhận 
thấy ngay tức thì: 


d 
gil (s)ds =—f(g(t))g’(t) 


bang cách lap lai cau in nghiéng 6 trén: van tóc thay dói 
diện tích bằng với tích số của độ dài f(g(t)) của bién di 
động với vận tốc của nó —g'(t). Dấu trừ là do biên chuyển 
động hướng vào trong: chiều dương quy ước hướng ra ngoài. 

Ta còn có thể cho cận trên biến thiên theo thời gian, 
chứng minh công thức này sẽ là một bài tập: 


d A(t 
P fs FES = FO BOs" 





Hinh 2.6. Doan thang di chuyén trong khi van song song vói phuong ban dau. 
Vùng diện tích duoc quét không phu thuộc vào đường đi của đoạn tháng. 


24 


2.5 Dinh thác cho boi phép quét 


Theo dinh nghia, dinh thüc | E a | là vùng diện tích của 
hinh binh hành tao ra bởi các véc to (a, b) và (c, d}. Dinh 
nghia này dán tói mót cóng thüc tính nhanh’, cho giá tri 
ad—bc. Sau đây là một giải thích động học của công thức 
này của Nana Wang, sử dụng một lần nữa ý tưởng hiệu quả 
của phép quét. 

Diện tích đang nói đến được quét bởi véc tơ (a, 5) khi 
nó di chuyển dọc theo véc tơ còn lại (c, d). Thay vì vậy, ta 
hãy chuyển (a, b} thành hai chuyển động don giản hon, 
như cho thấy trong hình 2.6. Diện tích quét trong quá trình 
chuyển động đầu tiên là ad, và trong quá trình chuyển động 
thứ hai là -bc; dấu trừ là do đoạn thang di chuyển “ra sau”. 
Diện tích tổng cộng được quét là ad— bc. Vẫn có thể nhận xét 
được rằng vùng diện tích quét không phụ thuộc vào đường 
đi của véc tơ chuyển động (a, b}, chừng nào nó còn chuyển 
động song song với chính nó. Thực vậy, vận tốc thay đối của 
diện tích quét thành bằng với độ dai của đoạn thang nhân 
vận tốc theo phương vuông góc. Vì thế, chuyển dịch cụ thể 
như thế nào thực ra không quan trọng. 


* Rất nhiều người (bao gồm cả tác giả) không may đã được dạy dạng sau của 
công thức như định nghĩa, chứ không phải ý nghĩa hình học của nó. 


25 





^ Me 
Tên tích bàng vw# 


Hình 2.7. Chứng minh về định lý Pythagoras cho bởi phép quét. 


Bài toán. Dua ra một lời giải thích của “phép quét” tương tự 
cho công thức khai triển định thức trong một dòng: 
4, 05 G3 
a,, a; ay, O5, đị an 
Qj Ay d» |= ay Zanz ta 


az đà; đi đa đại 7 03, 
4 705/03 


Gợi ý: Di chuyển hinh binh hành II tạo thành bởi hai 
dòng véc tơ cuối theo hướng truc X với a,,, sau đó theo 
trục y với a,,, và cuối cùng là theo hướng trục Z với a,,.So 
sánh lượng quét này với lượng quét bởi z dưới sự tịnh tiến 
“chéo” bởi véc tơ (a 


Ir a,» dis . 


2.6 Dinh ly Pythagoras có duoc nhó phép quay 


Hinh 2.7 cho tháy mót tam giác vuóng thuc hién tron 
mót vóng quay quanh mot dau canh huyén cua nó. Canh 
huyén và canh góc vuóng lién ké vói truc xoay quét ra nhüng 
hinh dia, trong khi canh góc vuóng cón lai quét ra mót hinh 
vành khuyén. 

Ta có: 


26 


7ra? + (diện tích của hình vành khuyên) = 7c’. 


Định lý Pythagoras góp phần vào việc chỉ ra rằng diện 
tích của hình vành khuyên là 7b’. Làm thế nào để ta chứng 
minh điều này một cách trực tiếp mà không cần dùng đến 
định lý? 

Sau đây là một lý giải tự nghiệm. Hình vành khuyên được 
quét thành bởi một đoạn thẳng chuyển động có độ dài b 
khi đoạn thẳng này thực hiện đồng thời hai chuyển động: 
trượt (theo phương của đoạn thẳng) và xoay vòng quanh 
điểm mút 7' của nó. Quan sát cho thấy: chuyển động trượt 
không ảnh hưởng đến vận tốc quét diện tích tạo thành. Nói 
cách khác, bằng cách bỏ qua vận tốc trượt, và theo đó cho 
đoạn thẳng xoay tại chỗ xung quanh điểm mút của nó, ta 
không làm ảnh hưởng vận tốc đoạn thẳng quét ra vùng diện 
tích. Điều này giải thích vì sao diện tích hình vành khuyên 
bằng với diện tích của đĩa trong hình 2.7. 


2.7 Nước càng sâu càng tinh’ 


Một phát biểu tưởng chừng hời hợt có thể có những hệ 
quả sâu sắc. Đây là một ví dụ cho phát biểu đó: “Trừ khi có 
những tác động từ bên ngoài, khối nước tĩnh trong bể chứa 
sẽ giữ nguyên trạng thái tĩnh””. Thực ra, phát biểu hiển nhiên 
này kéo theo các điều kém hiển nhiên sau: 

* Nguyên van: Still waters run deep (nghĩa bóng của nó là "Người thâm trầm 
thường sâu sắc"). 
** Day lại là một trường hợp đặc biệt của định luật bảo toàn năng lượng, phát 


biểu rằng năng lượng không thể được tạo ra. Càng phổ quát chừng nào, 
mệnh đề càng có vẻ đơn giản chừng ấy. 


27 


1. Dinh ly Pythagoras 
2. Luc day Archimedes 
3. Dinh ly ham sin 


Trường hợp dau tiên da được giải thích một cách co ban 
bằng lập luận “bể cá” vừa rồi; thay vì bể cá ta có thể tưởng 
tượng ra một khối lăng trụ nước treo vào một khối nước 
tĩnh lớn hơn, như trong hình 2.8. Một khi khối lăng trụ ở 
trạng thái cân bằng, tổng moment quay (xung quanh cạnh 
thẳng đứng bất kỳ) của các áp suất bên trong lên các bề mặt 
thẳng đứng là bằng không. Điều kiện moment quay bằng 
không này là tương tự như (2.1), như một dấu hiệu, giống 
như định lý Pythagoras. 





Hình 2.8. Tổng moment quay trên khối nước lăng trụ giả tưởng là bằng không. 


Định luật Archimedes. Điều này có thể được chứng minh 
dễ dàng như sau. Định luật phát biểu rằng: lực đẩy tác dụng 
vào một vật chìm (như viên đá) bằng với trọng lượng nước 
bị vật chiếm chỗ. 


Chứng minh. Hình dung thay viên đá chìm bằng một khối 
nước có hình dạng giống hệt. Khối nước này sẽ lơ lửng ở 
trạng thái cân bằng, như đề cập ở trên. Lực đẩy nổi tác dụng 
lên khối nước do đó bằng với trọng lượng của khối nước. 
Nhưng viên đá cũng “cảm nhận” lực đẩy nổi giống vậy bởi 
nó có cùng hình dạng như khối nước. 


28 


Binh ly hàm sin. Dinh ly này phát biéu rang trong tam giác 
bất kỳ, độ dài của mỗi cạnh tỉ lệ với hàm sin của góc đối diện: 


a b C 











sina sinf siny ` 

Chứng minh. Dé chứng minh dinh ly ta dùng cách sử 
dụng thủy tĩnh, tưởng tượng một ống mỏng dài vô hạn có 
dang AABC , đổ day nước, được đặt trên một mặt phẳng 
thẳng đứng (hình 2.9). Hoặc ta có thể chỉ tưởng tượng một 
ống nước hình tam giác được tách riêng ra khỏi khối nước 
bao quanh. 

Ta hãy đặt cạnh AB nằm ngang; áp suất tại A và B khi 
đó là bằng nhau, và p, — Pe = p, — pc . Nhung chênh lệch 
áp suất tỉ lệ thuận với chênh lệch độ sâu: p, — pc = kbsina 
và p, — Pc = kasin B. trong đó k là hệ số tỉ lệ. Ta kết luận 
rằng bsinơ = asin fj . Một lập luận tương tu chỉ ra rằng 
csin B = bsiny . Suy ra định lý hàm sin. 





Hình 2.9. Ống nước mỏng hình tam giác sử dụng trong chứng minh của định 
lý hàm sin. 


29 


2.8 Dinh ly Pythagoras ba chiéu 


Định lý. Đối với một tứ diện được giới han bởi ba mặt phẳng 
trực giao và một mặt phẳng thứ tư không song song với bất 
kỳ mặt phẳng nào trong số ba mặt phẳng kể trên, ta có: 


a?+b?+c?=đ, (2.4) 


trong đó a, b, va c là các diện tích bé mặt của ba mặt trực 
giao, và d là diện tích của mặt còn lại. 


Một chứng minh vật lý. Bơm khí nén vào tứ diện. Tổng tất 
cả áp lực bên trong tác dụng lên hình chóp bằng không: 


F, -F,-F,--E,, (2.5) 


nếu không thì bé chứa của chúng ta sẽ tăng tốc bất thinh 
lình theo hướng của hợp lực, đem lại một nguồn năng lượng 
tự do dẫn đến mâu thuẫn với định luật bảo toàn năng lượng 
- định luật duoc dám bảo tuân thủ 100% với kiến thức của 
chúng ta cho tới gió. 

Bởi (F, + F,)  F., định ly Pythagoras cho: 


2 . 


|F, +E,[ «Ef = 





F, 





C 





Hinh 2.10. Phiên bán ba chiều của định ly Pythagoras: diện tích thỏa mãn (2.4). 


5O 


Tuong tu: 


|F,+F,/ =|F 


a 


i +|E 








Ta két luân: 
IP +E} +E} 9 IET. (2.6) 


Bay giờ |F,| = áp lực x điện tích = pa; tương tự, |F, | = pb, 
|F, | = pc, Và IE - = pd. Thé vào (2.6) và triét tiéu p ta duoc 
(2.4). 

Tom lai: Dinh ly dién tích (2.4) góp phan vào phát biéu 
rằng bể chứa bi nén có dang được thé hiện ở hình 2.10 không 
tạo ra thúc đẩy đột ngột gây chuyển động nào! Một nhận 
xót vật lý đơn giản đem lại một định lý toán học gọn gàng. 


“Dọn đẹp” toán học. Người hoài nghi có thể phàn nàn về 
sự thiếu chặt ché toán hoc trong cách đạt duoc (2.5). Thuc 
thế, ta đã viện đến định luật bảo toàn năng lượng mà không 
phát biểu nó một cách cụ thể trong ngôn ngữ toán học. Để 
đáp lại, ta để ý (2.5) tương đương với sự bất biến thể tích 
của hình chóp qua phép tịnh tiến. 

Thực vậy, (2.5) tương đương với phát biểu rằng với véc 
to F bất kỳ: 


F,r+F,-r+E-r=-E,:r. 


Nhưng số hang F, -r cho ta thể tích quét thành do mặt 
OBC khi nó bi tịnh tiến theo véc tơ r, lập luận tương tự 
cho các mặt còn lại. Nói một cách ngắn gọn, phương trình 
sau cùng diễn tả dữ kiện rằng khi hình chop bị tịnh tiến 
theo véc tơ F, thể tích tích tụ được nhờ các mặt a,b,c bằng 
với thé tích mất di qua mặt d. 


31 


Nhìn theo một cách khác, goi V = V(r) = V(x, y, z) là thể 
tích của hình chóp bi tịnh tiến theo r =(x, y, z}. Dĩ nhiên, 
V độc lập với r, nghĩa là, những đạo hàm riêng phan theo 
từng biến trong bộ ba lần lượt triệt tiêu: 


(V. V, V.)= VVŒœ)=0. 


Một cách vật lý học, véc to gradient VV(r) - véc tơ của 
các đạo hàm riêng - là hợp lực của áp suất bên trong của 
khí tại áp suất p = 1 lên các vách bé chứa. 


2.9 Cân bằng bất ngờ 


Tại sao định lý Pythagoras có quá nhiều chứng minh 
khác nhau vậy? Có lẽ bởi vì nó quá cơ bản. Thậm chí khi 
ta tự giới hạn trong các chứng minh vật lý, hay các chứng 
minh được truyền cảm hứng bởi vật lý, vẫn còn một vài 
chứng minh; một chứng minh như vậy đã được trình bày ở 
mục 2.2, còn thêm hai chứng minh khác cũng được trình 
bày sau. Để chuẩn bị cho một trong những chứng minh này, 
trước tiên ta xem xét một cơ chế đơn giản nhưng có giá trị 
độc lập. Trong mục tiếp theo ta sẽ sử dụng cơ chế này để 
chứng minh định lý Pythagoras (thêm lần nữa!) 


Bài toán". Một hình vành khuyên nhỏ trượt không ma 
sát trên một cung bán nguyệt rắn. Hai lò xo” đàn hồi chat 


* Tôi đã tình cờ nhận ra vấn dé này khi suy nghĩ về chuyển động của một vệ 
tinh nhân tạo lớn. 

** Theo định nghĩa, sức căng của một lò xo đàn hồi chặt biến đối tỉ lệ thuận 
với độ dài của nó. Cụ thể, sức căng bằng không tương ứng với độ dài bằng 
không. Thế năng của loại lò xo như vậy là tỉ lệ với bình phương độ dài của 
nó (xem muc A.1). 


32 


giống nhau CA và CB nối hinh vành khuyên với hai đầu 
đường kính. Chứng tỏ: hình vành khuyên ở trạng thái cân 
bằng tại vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. 





A O 


Hinh 2.11. Chứng minh cho bởi những lò xo. 


Chứng minh. Hình vành khuyên ở trang thái cân bằng khi 
các thành phần theo phương tiếp tuyến của tất cả lực tác 
dụng lên hình vành khuyên triệt tiêu lẫn nhau. Ba lực tác 
dụng lên hình vành khuyên: phán lực trực giao từ cung tròn 
và hai lực căng CA và CB (ta chọn hang số Hooke's k = 1), 
như thé hiện trong hình 2.11. Chỉ hai lực sau có thành phần 
tiếp tuyến khác không, và ta phải chỉ ra rằng hai thành phần 
này triệt tiêu lẫn nhau. Để được vậy ta chỉ lưu ý rằng hình 
chiếu của hai tia này lên MN thỏa mãn: 


OA wi = OBun , 


và, bởi OC L MN , những tia này có cùng hình chiếu với 
hai lực: 


33 


OAw =CAwx, OBuw =CBw. 


Các hình chiếu của hai lực CA và CB triệt tiêu nên hinh 
vành khuyên là cân bằng (tại vị trí bất kỳ). 


2.10 Chứng minh định lý Pythagoras bằng 
những lò xo 


Chỉ cần chỉ ra rằng hình vành khuyên trong hình 2.11 ở 
trạng thái cân bằng, là chúng ta đã chứng minh được định lý 
Pythagoras. Thực vậy, một khi hình vành khuyên là cân bằng 
tại mọi điểm bất kỳ trên cung tròn, nó không nhận lực, 
và theo đó không sinh công, để trượt từ C đến A. Điều này 
nghĩa là thế năng không thay đổi trong suốt quá trình trượt, 
cho nên năng lượng ban đầu bằng với năng lượng sau cùng: 
Apt ep aigu lg, 

2 2 2 2 

Ta sử dung dữ kiện rằng thế năng của một lò xo đàn hồi 

chặt có chiều dài x là ka, trong đó k là hằng số, (xem 


muc A.1). Ta kết luận ràng a? +b’ = c?. 








(a) (b) 


Hình 2.12. (a) à? + b? là độc lập với góc 0; (b) các moment quay cân bang, vi 
các thành phan của các lực vuông góc với AB là bằng nhau va các cánh tay 
dón cüng váy. 


34 


Bài toán B. Bói thanh tháng can bang phiém dinh*,ta khong 
can tón cong dé xoay thanh tháng huóng vé diém C. Diéu 
này có nghĩa là thé năng của thanh thẳng Ovi trí bát ky luôn 
bằng với thế năng ở vị trí đặc biệt này: 

l 


2 l 2 l 2 l 
ct ahs ald apy pa 
24 tiếp 2! r) ty tr) 


2 


hay 
a^ +b? z2(d +r’). 


2.12 Chứng minh động năng: dinh ly Pythagoras 
trên băng 


Hình dung bạn đang đứng tại góc của một “sân trượt 
băng” hoàn toàn không ma sát (hình 2.13). Giày trượt của 
bạn là hoàn toàn không ma sát. Dậm chân đẩy mình rời 
khói trục x, ban bắt đầu trượt với vận tóc a doc theo trục 
y. Động năng của bạn là ma’ /2. Bay giờ dam chân đẩy 
mình rời khỏi trục y, đạt được vận tốc b theo phương x, 
theo đó thu được thêm động năng là mb?/2 (khi dam chân, 


ma sát với trục y coi như là bằng không). Động năng của 
« m@ mb? 
——— + ——— 

“ ^ 2 “ 
cuối cùng của bạn là cạnh huyền c của tam giác vận tốc, 


bạn sau hai cú dậm đẩy này là . Mặt khác, vận tốc 


và động lượng của bạn được cho bằng a Theo dó: 


ma mb me 
+ = , 


2 2 2 


2 











* Ta nói rằng một cán bằng là phiếm định nếu trang thái cán bang đạt được 
tại mọi ví trí bất kỳ. 
** Động năng là một đại lượng vô hướng và cộng được với nhau theo số học. 


36 


bằng một soi dây để giữ cho lò xo luôn bi nén, nhu cho thấy 
trong hình 2.14. 

Ta hãy ném cả hệ “nén chặt” đi với vận tốc @ như cho 
thấy trong hình 2.14’, và sau đó, một khi cả hệ đang bay, 
ta cắt đứt dây nối, theo đó để lò xo bị nén bung ra. Vận tốc 
do được c của từng khối nặng là cạnh huyền của tam giác 
vận tốc với các cạnh a, b. Mặt khác, động năng của cả hai 
khối nặng bấy giờ là Der. mc. Nhung nang luong này dat 
duoc thóng qua hai phán tí lé: truóc tién, em. = ma” từ Cú 
đẩy ban đầu, và sau đó, 2x —= = mb? tù lò xo. Theo do: 


mc? = ma? + mb’. 


Triệt tiêu m cho ta dinh ly Pythagoras". 


* Tacoi nhu khóng có trong luc. 
** Chúng ta nhắc đến Einstein ở đây chính vi dữ kiện rằng hé có nàng lượng 
là E 2 mc? 


38 


3 
CUC TIỂU! VÀ CUC BAI 


Những bài toán vé giá trị lớn nhất/nhỏ nhất thường rất 
phù hợp với phương cách tiếp cận vật lý. Lý do có lẽ là trong 
thực tế nhiều hệ vật lý tự tìm được giá trị cực tiểu hay cực 
đại: một đồng hô quả lắc chỉ ra vị trí cực tiểu của thế năng; 
tia sáng phản chiếu từ viên đá nhán dưới đáy suối đến võng 
mạc của ta chỉ ra con đường tốn ít thời gian nhất; một bong 
bóng xà phòng chọn hình dạng của thể tích nhỏ nhất; một sợi 
dây mắc thõng giữa hai đầu cố định chọn hình dáng có tâm 
khối thấp nhất, và cứ thế cái danh sách này kéo dài bất tận. 

Đây là một mẫu chung cho việc tìm ra một cách giải vật 
lý. Giả sử ta phải cực tiểu hóa một hàm số. Bước chính là 
thiết kế một hệ thống cơ học với thế năng là hàm số biết 
trước. Cực tiểu của hàm số tương ứng cực tiểu của thế năng, 
tương ứng trạng thái cân bằng của hệ. Khi mô tả điều kiện 
cân bằng ta thường có một câu trả lời đẹp dé. Thật vậy, ta 
sẽ phải tạo ra một “máy tính” cơ học, nó sẽ tự giải quyết 
được bài toán - còn ta chỉ cần chờ mà đọc lấy câu trả lời. 

Sau đây là một biểu diễn dạng biểu đồ của sự tương ứng 
giữa giải tích và cơ học, cho trường hợp hàm số của một 
biến x: 


59 


Giải tích Diễn dịch vật lý 
Hàm số f(x) Thế năng P(x) 
Dao hàm f(x) Luctácdung F(x) 2 —P'(x) 
f(x) nhỏ nhất = f'(x) 20 — P(x)làcuctiéu 
=> F(x)- 0 (trang thái 
cán bang) 


Mót luu y vé hiéu biét co bán. Nám duoc giái tích và hinh 
học sơ cáp là đủ dé hiểu chương này. Tuy vậy, phương cách 
tiếp cận vật lý cho phép ta giải nhiều bài toán giải tích, và 
cả một vài bài toán của giải tích đa biến! 

Nền tảng vật lý sử dụng trong chương này được mô tả 

trong phần phụ lục. Ta sử dụng những mô hình cơ học cho 
những đối tượng toán học. Các mô hình này bao gồm lò xo 
đàn hồi lý tưởng, dây, hình vành khuyên trượt, khí nén và 
chân không. Tất cả các đối tượng giả tưởng này được mô 
tả trong phụ lục ngắn, cùng với các khái niệm về cân bằng, 
moment quay, va trọng tâm. 
Cái gì cũng có giá của nó. Lời giải của các bài toán ở đây 
trở nên ngắn gọn khi ta vận dụng vật lý, một dòng thay vì 
cả trang dài khi sử dụng giải tích. Tuy nhiên, theo định luật 
bảo toàn độ khó, điều này có giá của nó. Khó khăn chuyển 
từ việc thực hiện những thao tác số học chán ngắt sang việc 
thiết kế một hệ thống cơ học thích hợp. 


Vài nét nổi bật. Các chủ đề của chương này gồm: 
1. Một tính chất quang học của hình ellipse. 


2. Đường biểu diễn phù hợp nhất bằng lò xo. 


4O 


Hinh chop cüa thé tích nhó nhát va trong tam. 
Bài toán diện tích nhỏ nhất và lớn nhất. 

Bài toán diện tích bề mặt nhỏ nhất. 

Chứng minh định lý góc nội tiếp sử dụng cơ học. 


SUO» Bv Qu 


Cứu lấy một nạn nhân bi chim bằng cách sử dung những 
quả nặng. 


Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, chỉ là những 
bài tập giải tích, nhưng ở đây ta giải chúng mà không cần 
dùng giải tích. 


3.1 Tính chất quang học của hình ellipse 


Hình ellipse là một dạng của “đường tròn với hai tâm”: 
buộc một sợi dây vào giữa hai chiếc dinh (7, và #2) và di 
chuyển bút chì sao cho dây vẫn căng; chiếc bút chì sẽ phác 
ra một hình ellipse. Để cụ thể, hình ellipse bao gồm tất cả 
điểm mà tổng khoảng cách của mỗi một điểm tới hai điểm 
cho trước (gọi là tiêu điểm) là một hằng số. 





Hình 3.1. Định nghĩa của hình ellipse: PF, + PF, =hang số. 


4I 


Mói hinh ellipse có tính chat dáng luu y: mót tia sáng 
phát ra từ một tiêu điểm sẽ nhờ sự phan xa từ đường ellipse 
đi qua tiêu điểm còn lại - điều này đúng cho hướng truyền 
bất kỳ của tia phát. Nhờ đó nếu chơi trò laser tag’ trong một 
căn phòng ellipse với mặt vách phản xạ sẽ rất vui. 

Hoặc bạn có thể tưởng tượng chơi ném bóng trong một 
căn phòng ellipse: đứng tại một tiêu điểm F; và ném bóng, 
tôi sẽ ném trúng người đứng tại tiêu điểm F, bất kể tôi 
nhắm tệ cỡ nào (coi như quả bóng nảy sao cho các góc tới 
và phản xạ là bằng nhau). Dĩ nhiên, nếu người tại F, hup 
xuống, khi đó bóng sẽ bay qua F, và đập ngược lại tôi sau 
một cú bật tường. 

Giải thích tính chất đáng chú ý này như thế nào? Sau 
đây là một phát biểu hình học cụ thể của bài toán, theo 
sau là giải đáp. 

Bài toán. Gọi P là một điểm trên hình ellipse với tiêu điểm 
h và F,, và MN là tiếp tuyến tại P, hinh 3.2(a). Chứng 
tỏ rằng: 


ZF PM = ZEN. 


Lời giải. Làm sao ta chứng minh được tính chát nay? Một 
cách giải rat tốn sức là (i) viết phuong trinh của một ellipse, 
(ii) tính hai góc trong dé bai, và (iii) xác minh rằng các biểu 
thức là bằng nhau. Cách tiếp cận này có thé dẫn tới việc 
* Laser tag là một hoạt động đội nhóm hay cá nhân mà người choi cố ghi 

điểm bằng cách “bắn” trúng mục tiêu, điển hình là bằng một “sting” nhắm 


phát hồng ngoại cầm tay; mỗi người chơi thường đeo các mục tiêu nhạy 
cảm hồng ngoai để tiện cho việc tính điểm. — N.D. 


42 


tính toán “gay cả tay” mà không hiểu thêm bao nhiêu. Thay 
vào đó, cách tiếp cận trực quan trình bày sau đây ngắn hơn 
nhiều và chỉ ra “điều gì đang xảy ra”. 


LÝ 


so) 


M N 
(a) (5) 


Hinh 3.2. (a) Theo truc quan; (b) Theo chüng minh co hoc. 


Ta treo một sợi dây vào hai chiếc dinh F; va F, được 
đóng vào mat bảng (hình 3.2(b)), sao cho một ròng rọc nặng 
lăn được trên dây như trong hình. Nếu ta di chuyển ròng rọc 
sang trái hay phải, trong khi giữ căng sợi dây, ròng rọc sẽ 
phác ra một hình ellipse. Bằng cách định hướng tấm bảng 
thích hợp, ta có thể sắp xếp cho điểm tùy ý P trên đường 
ellipse là điểm thấp nhất, như trong hình 3.2(b), sao cho tiếp 
tuyến trở thành đường MN nằm ngang. Nhưng sợi dây tạo 
thành những góc bằng nhau với đường nằm ngang. Thực 
vậy, bộ ba lực tác dụng lên ròng rọc (hai lực căng và trọng 
lượng) là trong điều kiện cân bằng lực; cụ thể, tổng lực nằm 
ngang là bằng không: 


T, cosa, — T, cosa, = 0, 


45 


trong đó T; và 7; là các lực căng của hai phần sợi dây. Nhưng 
T, = T, bởi ròng roc không ma sát, và ta được 0, = Q. 


Nguyên ly Heron. Nguyên ly Heron phát biéu rang ánh sáng 
chon con duóng ngán nhát. Theo dinh nghia cüa ellipse, 
moi con đường FPF, đều cùng độ dài; nghe có vé ngớ ngẩn 
nhưng thật ra mỗi con đường như vậy là một lối đi ngắn 
nhất từ Æ đến đường ellipse và đến F. Theo đó FPF, 
là đường đi của một tia nào đó. Mặt khác, ta đã chỉ ra rằng 
£F PM = ZF,PN . Nói cách khác, ta đã chỉ ra rằng nguyên ly 
Heron là nhất quán với đẳng thức giữa góc tới và góc phản xạ. 





lò xo lực căng 
không đối 






Hình 3.3. Hình vành khuyên ở trạng thái cân bằng, từ đó các góc là bằng nhau. 


3.2 Một chứng minh cơ học khác 


Dây là một chứng minh cơ học hơi khác của tính chất 
quang học trên. Khảo sát một hình vành khuyên trượt không 
ma sát dọc theo hình ellipse, và sử dụng hai lò xo với lực 


Ax 


căng không đổi” T =1 dé neo hinh vành khuyên vào mỗi 


* Thực vậy, bat cứ khác biệt nào trong lực căng sẽ gây ra gia tốc góc cho ròng 
rọc theo hướng của lực căng lớn hơn. 


** Mô tả của những khái niệm này, xem mục A.1. 
5 


44 


tiêu điểm. Thé năng của hệ cơ hoc của chúng ta bằng với 
tổng độ đài của các dây và theo định nghĩa của ellipse thì 
nó là hằng số. Hình vành khuyên do vậy mà cân bằng tại bất 
cứ vị trí nào, và các thành phần tiếp tuyến của lực tác dụng 
lên hình vành khuyên cũng là trong điều kiện cân bằng lực: 
Tcosa =Tcosa,, kéo theo Œ, = Ø;. 


3.3 Hồi quy tuyến tính (phù hợp nhất) thong 
qua lò xo 


Tưởng tượng một tập hợp các điểm dữ liệu (x, y;) 
trong mặt phẳng. Ta được yêu cầu tìm ra một đường thẳng 
y=ax +b phù hợp nhất với bộ dữ liệu này. “Nhất” nghĩa là 
gì? Để trả lời câu hỏi này, với mỗi x, ta xem y = ax, + bnhư 
là một giá trị suy đoán, trong khi y, là giá trị quan sát hay đo 
được. Độ chênh giữa bộ hai giá trị này là y, — (ax, +b), gọi 
là sai số (hình 3.4). “Đường tốt nhất” ở đây nghĩa là đường 
có tổng bình phương sai số nhỏ nhất. Phát biểu chính xác 
của bài toán tìm đường phù hợp nhất, còn được gọi là bài 
toán hồi quy tuyến tính, là như sau: 


(zi; yi) 





Hinh 3.4. Đường nào tối thiểu hóa tổng sai số (3.1)? 


45 


Bài toán. Cho N điểm dữ liệu (x, y) trong mat phẳng, tim 
đường tháng y = ax +b phù hop những điểm dữ liệu này. 
nhát theo nghia tói thiéu hóa tóng binh phuong sai só: 


N 
S(a,b) = M (y, - (ax, + b. (3.1) 
i=] 
Các án só trong bài toán này là dó dóc a và hé só chán 
b của đường tháng “tốt nhất”. Phuong pháp tiêu chuẩn dé 
tìm ra cực tiểu của (3.1) là cho đạo hàm riêng phần theo a 
và b bằng không. Sau đây là một đường tắt cơ học đi đến 
câu trả lời. 


Lời giải. Đường thẳng cần tìm được xem như một thanh 
thẳng (hình 3.5). Cho thanh xuyên qua các ống bọc không 
ma sát trượt trên các rãnh dẫn đặt tại đường thẳng đứng 
x = x,. Mỗi ống bao duoc nối bằng một lò xo đàn hôi chặt 
vào một cái đỉnh (đóng tại một điểm dữ liệu).* Ta chọn 
hằng số Hooke bằng 2, để cho thế năng của mỗi lò xo bằng 
đúng bình phương độ dài của nó. Tổng (3.1) bấy giờ mang 
ý nghĩa vật lý là thế năng! 


* Hiểu biết cơ bản về lò xo đàn hồi chặt ở mục A.1. Cho mục đích của chúng 
ta ở đây chỉ n nhắc lai rằng thế nang của một lò xo dàn hôi chặt của hằng 
số Hooke klà £ 


46 


Y (xis yi) 









Ranh dan 


qui 


Tj 


Hinh 3.5. Tổng binh phuong = thé năng (3.1) là tối thiểu khi các diéu kiện 
cân bang (3.2) của lực và moment quay được đáp ứng. 


Nếu tổng bình phương là nhỏ nhất, thế năng hệ cơ học 
của chúng ta là nhỏ nhất, và thanh ở trạng thái cân bằng. Các 
lực còn lai mà thanh “cảm thấy” là phản lực, ngược chiều 
—Fi từ các ống tay áo; tổng của các lực này triệt tiêu, cũng 


như tổng moment quay’ của chúng đối với điểm chắn A: 
N N 
DA =0, Yd F-0, (3.2) 
izl izl 


trong đó d, là khoảng cách từ điểm chắn đến ống tay áo. Lưu 
ý rằng d, cosa = x. Bây giờ để lập biểu thức cho Æ, khảo 
sát điều kiện cân bằng của lực trên ống tay áo. Ống tay áo 
cảm nhận được (i) phán lực ~F, từthanh thẳng, (ii) lực kéo 
của lò xo, y, — (ax, + b), và (iii) phan lực từ rãnh dẫn theo 
phuong x. Chỉ hai trong số những lực này có thành phần 
y khác không, và chúng là cân bằng: F cosa = y, - (ax, +b). Sử 
dụng những biểu thức này với d, và F trong (3.2) ta thu được 


* Cho hiểu biết co bản xem mục A.5 và A.6. 


47 


>y-a}x—-Nb=0 (3.3) 
YXxy-aXx!-bXx-z0 

Day là hé hai phuong trinh vói hai án a và b mà khi 
được giải, cho ta giá trị độ dốc và hệ số chắn “tốt nhất”. 

Lưu ý rằng kết quả như (3.3) có thể thu được trực tiếp 
bằng cách cho đạo hàm riêng phần của sai số trong (3.1) 
bằng không: 

OS _ 


abo 2 (y, - (ax, +b))= 0 


va 
os 
a2 x (y; - (ax, € b)) 2 0. 


Tai đây ta có một diễn dich vật ly của các điều kiện này: 
phương trình dau tiên diễn ta sự tiêu biến của hợp lực trên 
thanh, trong khi phương trình thứ hai diễn tả sự triệt tiêu 
của moment quay quanh điểm chắn A. 


3.4 Đa giác có diện tích nhỏ nhất 


Ví dụ tiếp theo có thể tiếp cận bằng vật lý một cách hiệu 

quả và cho ta một cách giải gọn gàng. Bài toán này có thể 
đại diện cho một loạt bài toán tương tự. 
Định lý. Khảo sát một đa giác n cạnh P có diện tích khả dĩ 
nhỏ nhất ngoại tiếp một đường cong’ lôi kín cho trước K. 
Khi đó mỗi tiếp điểm của K với cạnh của P là trung điểm 
của cạnh đó. 


* Kkhông được cho bởi một công thức - tất cả những gi ta biết rằng nó là 
đường cong lỗi. 


48 


Chứng minh. Hinh vé cho thấy ba đường tháng bao quanh 
đường cong K , với phần chân không bên trong tam giác và 
với khí có áp suất p = 1 bên ngoài ép lên các đường tháng 
(khí không thể xuyên qua). Vật cản K ngăn tam giác khỏi 
co lại thành một điểm. Theo cảm nhận, tam giác cố làm 
“điều tốt nhất có thể” cho việc co lại: nó cố tối thiểu hóa 
diện tích của mình. Cụ thé hon, làm các thanh hợp thành 
một tam giác có điện tích nhỏ nhất A; các thanh không 
nối với nhau tại các đỉnh. Tôi khẳng định rằng mỗi thanh 
khi đó là ở trạng thái cân bằng. Thực thế, thế năng hệ của 
chúng ta bằng' diện tích của phần chân không nhân với áp 
suất p, để cho 


Diện tích nhỏ nhất = thế năng nhỏ nhất 


= trạng thái cân bằng. 





Hình 3.6. Bộ ba thanh thẳng bao quanh một bong bóng chân không bị ép vào 
trong đè lên đường cong K bởi khí bên ngoài. 


Hình 3.7. Nếu một lực phân bố đều trên một đoạn thang cân bằng với một lực 
tác dụng tại một điểm của đoạn thẳng, thì điểm đó là trung điểm. 


* Xem lý giải ở mục A.4. 


49 


Bởi mỗi thanh ở trang thái cân bằng, áp suất hướng ra 
ngoài tác dụng lên thanh tại điểm tiếp xúc cân bằng với áp 
suất hướng vào trong của khí. Điều này hàm ý (xem hình 
3.7) rằng điểm mà áp lực tác dụng lên là trung điểm; nếu 
không thì moment quay của tất cả lực trên thanh quanh tiếp 
điểm sẽ khác không. Đơn giản mà nói, thanh ắt sẽ quay nếu 
điểm tiếp xúc không phải là trung điểm. 


C 


LASS 


B 
A 
Hinh 3.8. Nếu mặt phẳng tiếp xúc tối thiểu hóa thé tích của hinh chóp, khi đó 
điểm tiếp xúc là trọng tâm của AABC. 


3.5 Hình chóp có thể tích nhỏ nhất 


Bài toán. Trong tất cả mặt phẳng tiếp xúc mặt ellipsoid 
x?/!a?+y? [b ez Ic? =1, một trong số chúng giao với góc 
phán tám thứ nhất x >0, y >0, z 20 tạo thành hình chóp 
có thể tích khả dĩ nhỏ nhất. Chỉ ra rằng tiếp điểm của mặt 
phẳng đó là trọng tam’ của mặt ABC (hinh 3.8). 


Lời giải vật lý. Ta hãy tưởng tượng mặt phẳng tiếp xúc chia 
tách phần chân không bên trong hình chóp với không khí 


* Trọng tâm (hay điểm cân bằng lực) của tam giác là giao điểm của các đường 
trung tuyến. 


5O 


bên ngoài góc phan tám thứ nhất. Không khí chỉ ép lên 
phần mặt phẳng nằm trong góc phần tám thứ nhất. Mặt 
phẳng cắt ngang mặt phẳng tọa độ không gặp sự can trở 
nào, trong thí nghiệm tưởng tượng của chúng ta. Không khí 
đè mặt phẳng lên khối ellipsoid rắn, cố gắng “nghiền” thể 
tích của hình chóp tới giá trị cực tiểu. Tại giá trị thể tích nhỏ 
nhất, mặt phẳng sẽ ở trạng thái cân bằng - tức là, bất cứ 
động thái nào nhằm mở rộng cái “bong bóng” chân không 
đòi hói nỗ lực. Cu thể hon, thé năng của hệ tỉ lệ với thể tích 
của phần chân không (xem mục A.4), để thể tích tối thiểu 
tương ứng năng lượng tối thiểu, năng lượng tối thiểu thì lại 
tương ứng trạng thái cân bằng cho mặt phẳng. Nhưng đây 
là điều kiện cân bằng lực giữa áp suất không khí phân bố 
đều trên AABC từ bên ngoài với áp lực từ khối ellipsoid này 
lên mặt kia. Theo định nghĩa, điều này nghĩa là điểm tiếp 
xúc là trọng tâm của tam giác AABC. Trọng tâm của một 
tam giác là điểm giao nhau của các trung tuyến của nó, như 
giải thích trong mục 3.15. 
Chỉ để so sánh, sau đây là một cách giải thường thấy. 


Lời giải giải tích (không phải để đọc mà để so sánh độ dài). 
Ta bắt đầu bằng mô tả thể tích của hình chóp liên hệ với 
tọa độ tiếp điểm Lâu Ves e: Véc to pháp tuyến của mặt 
ellipsoid tại điểm đó là: 


2 2 2 
x y Z Xo Yo Zo 
N2V|—-—-c-—|22(———hb 
E b’ 3 (3 p? z) 


và phuong trình của mặt phẳng tiếp xúc là: 


5l 


(.— rJ:N =0 
trong dó r, — TOM yo £5 hay 


(x= xo) xo (y— yo) Yo (z= z) _ 

a b c 

2 
voi Tưng vết edi phương trình mặt phẳng tiếp xúc rút gọn 
thành: ^ © 


X* YoY | = =] 
ae p? UR 


Ta tính hệ số chán X trên x bằng cách cho y=z=0 
và tương tự cho hai hệ số chắn còn lại 
a 2 2 
b 
Xo Ya. e 
Xo Yo Zo 


Thé tích của hinh chóp bấy gió được mô tá trong mối 
liên hệ với điểm tiếp xúc: 





vem) i xz- 9 ; 
342 6 Xo Yoo 


Ta phải tối thiểu hóa V , đó là, tối da hóa 
XoYoZo = f(Xo» Yo» Zo) tùy thuộc vào diéu kiện bién 
2 2 2 
Xo , Yo , Zo 
B(Xss Vos R)m rt po rds 


Dé f dat cuc tiéu ta phái có Vf = AVg, trong do A 
là nhân tử Lagrange; một cách rõ ràng hon, điều này cho 


52 


X 
Yo%o = 24 
a 
xz = 27s (3.4) 


XoYo = 24. 


Nhân phuong trinh dau tiên với xạ, phuong trinh thứ 
hai với y,, và phương trinh thứ ba với z, ta làm tất cả các vế 
bên trái bằng nhau. Các vế bên phải khi đó cũng bằng nhau: 


2 2 2 
a 1,50 


e bP e 


Cuối cùng, tir ø(%„ Yy Zy) 1 ta kết luận rang: 





Hình 3.9. Nếu thể tích của hình chóp ngoại tiếp một khối lôi là nhỏ nhất, khi 
đó các trọng tâm của mặt là các tiếp điểm. 


55 


^ "NN 1 1 : 
Ta nhận thấy rằng x, = 3 tuong tự, ¥ = a) va z, = 52 
Nói cách khác: 


1 
(Xứ Đại 2) =2 ((X,0,0)+(0,Y,0) + (0,0,2), (3.5) 


hay điểm tiếp xúc quả thực là trọng tâm của tam giác ABC. 


3.6 Định lý về trọng tâm 


Kết quả nay da được biết đến từ trước (xem cuốn [D]). 
Bài toán này thật ra chỉ là tống quát hóa của bài toán ở trên. 
Tôi cảm thấy nó đủ đẹp để xứng đáng được trình bày riêng. 


Định lý. Gọi K là một khối lôi trong không gian số học 3 
chiêu IR^, và ABCD là một tứ diện (cho là, một hinh chóp 
tam giác) có thé tích khả dĩ nhỏ nhất chứa K . Khi đó tiếp 
điểm của từng mặt với K là trọng tâm của mặt đó. 


Chứng minh. Ta tưởng tượng có bốn mặt phẳng bao quanh 
K và tạo thành biên của một bong bóng chân không hình 
chóp. Từng cặp hai mặt phẳng có thể cắt nhau, nhưng 
không được quyển xuyên qua K. Áp suất không khí bên 
ngoài bong bóng chân không buộc các mặt phẳng ép lên 
K . Thé tích của hinh chóp chân không tỉ lệ thuận với thé 
nang’. Do đó nếu hình chóp có thể tích nhỏ nhất, khi đó thé 
năng sẽ là nhỏ nhất, và do đó tất cả mặt phẳng sẽ ở trạng 
thái cân bằng. Theo đó áp lực hướng ra ngoài trên mỗi mặt 
tại tiếp điểm cân bằng với áp suất phân bố đều hướng vào 
trong. Điều này hàm ý rằng tiếp điểm là trọng tâm của mặt. 


* Điều này hiển nhiên đáng tin; chứng minh được cho trong phan phụ lục 
(xem mục A.4). 


54 


Qua vay, ta có thé nghi vé áp luc huóng nói nhu luc trong 
truóng, phán bó déu kháp tam giác, và khi do diém tiép xác 
la diém cán bang - trong tam! 


3.7 Mot bài toán dáng chu 


Sau dáy là mót cách giái phi-tiéu chuẩn của một bài toán 
giải tích tiêu chuẩn. Phương pháp này trả lời được nhiều 
câu hỏi khác, như sẽ được trình bày trong các mục tiếp sau. 


Bài toán. Tìm kích thước của một đường tròn và một hình 
vuông có tổng diện tích nhỏ nhất, nếu biết trước tổng chu 
vi của chúng. 


Trả lời. x = đ: đường tròn là nội tiếp hình vuông. 


Lời giải. Hệ cơ học của chúng ta bao gồm một sợi thòng 
long; một phan của thong long duoc boc quanh hinh vuóng 
và một phan quanh đường tron, với nút thong long luồn 
xuyên qua một cái ống tuýp như cho thấy trong hình 3.11. 

Ở một bên của ống tuýp, sợi dây được giữ ở dạng hình 
vuông nhờ cơ chế căng mép như cho thấy trong hình 3.11. 

Tưởng tượng lúc này có khí bên trong vòng như cho thấy 
trong hình 3.11. Khí cố phông lên nhưng không thể phông 
vô hạn bởi sợi dây là không giãn. Thế năng của khí là một 
hàm nghịch biến với diện tích. Diện tích tối thiểu do đó 
tương ứng với thế năng cực đại và với một trạng thái cân 
bằng” của hệ. 





* Thực vậy, nếu ta để khí phông lên, nó sẽ thực hiện công dương và do đó 
mất một lượng như vậy trong thế năng của nó. 
** Cân bằng không ổn định, bởi năng lượng là cực đại, nhưng thế thì sao? 


55 





EN 


áp suat p=1 





Hinh 3.11. Cả hai hộp chứa có giãn ra chống lai lực siết của dây. 


Cho nên (và đây là điểm chốt), lực căng của sợi dây là 
như nhau tại mọi điểm trên dây; cụ thể ở phần hình vuông 
và ở phân hình tròn: 

T1 =1. (3.6) 

Trong phần tới đây tôi sẽ chỉ ra rằng 2T, = px Và 2T, = pd, 
và theo dó x = d: canh hinh vuóng bang duong kính hinh 
trón, nhu kháng dinh. 

Luc cáng cüa dáy. Dàu tién xem xét mót hóp hinh vuóng 
chứa khí nén hai chiều có áp suất p. Gọi T, là ký hiệu lực 
căng dây trên cạnh hình vuông." Hình 3.12 cho thấy lực px 





* Dé tránh nhüng hiéu nhàm, goi luc cáng là tói y nói luc mà can dugc tác 
dung dé giữ mỗi bên của hai đâu dây khỏi tách rời nếu sợi dây bị cắt. 


56 


của khí đẩy một canh hình vuông hướng ra ngoài, cân bằng 
với hợp lực 27, của lực căng của dây. 


Ti 


px 





(b) 


Hinh 3.12. (a) Chất khí đẩy canh bên phải của hình vuông hướng ra ngoài vé 
bên phải ( px); các cạnh lién kể kéo cạnh đó lại bằng hợp lực 27; về bên trái. 
(b) Nửa cái đĩa bên phải cảm nhận áp lực lên đường kính của nó, và nửa còn 
lại bị kéo bởi lực căng của dây. 


Điều kiện cân bằng lực cho 


Tương tự cho đường tròn, ta xem xét điều kiện cân bằng 
lực trên một hình bán đĩa: đường kính bị đẩy sang phải, và 
sợi dây bị kéo sang trái; điều kiện cân bằng lực dẫn ra: 


2T, = pd. (3.8) 
Sử dung 7, = 7;, ta kết luận: 
x=d,; 


là điều phải chứng minh. Một câu trả lời thật cô dong! 
Chỉ để so sánh với một cách giải vật lý, sau đây là cách 
giải thông thường. 


57 


Một cách giải thông thường. Tong chu vi là không đổi: 
4x+7rd = L, 


cho nên: 
L-4x 
ue 


d= 





(3.9) 


Tổng diện tích do đó bang: 


nd? ~4xzŸ 
A(x) = x^ + SIE =) : 
4 4 7 








Lấy đạo hàm theo x, ta được: 


wosia [EE (aso 
4 T 7r T 








Tù A (x)= 0 ta thu duoc: 


L- 4x 
mT 


=0, 





x~ 


hay 
L 


7z+4 
Thế vào (3.9) và giản lược ta thu được: 


L 


Z+4- 


Cụ thể, x = đ. 

Cách tiếp cận cơ học đem lại một ý nghĩa vật lý cho đẳng 
thức A'(x) =0 - cụ thể lực căng là đại lượng bát bién dọc theo 
dây. Ngoài ra, một đặc điểm kỳ lạ của cách tiếp cận vật lý 
là ta không bao giờ phải viết biểu thức cho đại lượng A(x) 


58 


(chính là dai luong ma ta can tim cuc tiéu), va cüng khóng 
bao gió phái láy dao hàm (mác dü nguoi ta có thé tranh cái 
rằng bằng cách viết ra điều kiện T, = T, ta thực chat đã lấy 
đạo hàm, chỉ diễn đạt khác đi mà thôi). Với cách tiếp cận 
vật lý, ta gần như đi thẳng đến đáp án, một khi mô hình cơ 
học đã được thiết lập! 

Ba ví dụ tiếp theo cho thấy giải các bài toán liên quan 
một khi đã thiết kế được mô hình cơ học. 


Bài toán. Tìm các kích thước của hình chữ nhật và tam giác 
déu có tổng diện tích nhỏ nhất, biết tổng chu vi của chúng. 


Bài toán. Tìm các kích thước của đa giác n cạnh và một đa 
giác m cạnh có tổng diện tích nhỏ nhất, biết tổng chu vi 
của chúng. 


Bài toán. Một đường tròn, một hình vuông, và một tam giác 
déu có tổng chu vi biết trước. Tìm các kích thước liên quan 
của ba hình này sao cho diện tích tổng là nhỏ nhất. 


Lời giải. Ta đưa ra một lời giải nhanh cho bài toán thứ ba. 
Lập luận hoàn toàn như trên, ta kết luận rằng điều kiện 
diện tích nhỏ nhất, chính là điều kiện cân bằng, đòi hỏi lực 
căng của dây biên là như nhau đối với mỗi một hình dạng: 


đường tròn hình vuông ^. Tiam giác" 


(3.10) 


Bang cách chọn áp suất khí p = 1, ta có được trị số sức 
cáng sau day tir các phuong trinh cán bang luc: 
x z A3 
T Em Jm ` l 


đường tròn 3 hình vuông = 2 s 


tam giác ^— 6 


59 


trong đó x là đường kính của đường tròn, y là cạnh của 
hình vuông, và z là cạnh của tam giác. Dẫn chứng cho tam 
giác được thể hiện trong hình 3.13; cho đường tròn và hình 
vuông đã được trình bày ở trang 41. Đẳng thức của những 
lực căng dây (3.10) cho ta hai phương trình: 


x=y=z—, 
3 
chúng định rõ tỉ lệ cần đạt được của bộ ba kích thước này. 
Để giải quyết bài toán này bằng giải tích, ta sẽ phải tối 
thiểu hóa diện tích như một hàm ba biến với một điều kiện 
biên - một đề tài bao trùm trong giải tích đa biến. 


3.8 Chiếc hộp rẻ nhất 


Sinh viên học giải tích thường đối mặt với dạng bài toán 
“dong hộp” chết người, mà trong đó, nhà sản xuất muốn tiết 
kiệm chi phí bằng cách làm ra chiếc hộp có kích thước hiệu 
quả nhất. Trong mục này tôi mô tả một cách giải vật lý cho 
loại bài toán này; trong mục kế tiếp tôi sẽ chỉ ra làm thế nào 
để cách giải này có thể thích ứng được với bài toán mở rộng. 





6O 





Hinh 3.13. Cân bằng các luc tai góc chữ V cho 27 cos 30° = 2(pz /2)cosó0”, hay 
p.28 nếu p=l. 
6 


Bài toán. Tí lệ của một hộp hình trụ có tổng diện tích bé mặt 
tối thiểu ứng với thể tích cho trước là như thế nào? 


Lời giải. Ta hãy tưởng tượng một hộp hình trụ được chế 
tạo để nó có thể thu nhỏ tùy thích sao cho thay đổi được cả 
chiều cao và bán kính của nó. Có thể hình dung một cơ chế 
được xây dựng như được gợi ý trong hình 3.11 ở bài toán vừa 
rồi. Bay giờ ta đổ nước dày hộp có thể tích V , và bọc lấy nó 
trong một màng có sức căng bé mặt không đổi' © . Có thể 
tưởng tượng màng bong bóng đó không vỡ và có thể trượt 
không ma sát dọc theo bất cứ đâu nó chạm vào. 


* Xem mục A.2 cho một giải thích ngắn gọn của khái niệm sức căng bé mặt 
với tất cả hiểu biết cơ bản cần thiết. 


6l 


2 


luc day =p- Tr 


lực đấy = p - 2rh_ 


Ai 





YO = oJ ony 





„ 
ó 


lực kéo = o - 27r ⁄ 
ye? 
NÉ 


(a) (b) 


Hình 3.14. Điều kiện cân bằng giữa sức căng bé mặt và áp luc: (a) mặt trên 
cùng của hình trụ và (b) nửa dọc thân trụ. 


Thế năng Æ của màng mà sức căng bé mặt là hằng số Ø 
tỉ lệ với diện tích: E = gA (xem mục A.2). Theo đó, hình có 
điện tích tối thiểu cũng là hình có năng lượng nhỏ nhất, và 
cũng là hình ở trạng thái cân bằng. Cụ thể, lực kéo hướng 
xuống lên mặt trên cùng của hộp (hình 3.14), tác dụng dọc 
theo đường tròn, cân bằng với áp lực hướng lên của khối 
nước bên trong đẩy mặt trên cùng lên: 


Ơ.27 = prr’. (3.11) 


Ngoài ra, nửa dọc thân tru (bé mặt ngoài + khối nước) nhu 
trong hình 3.14 bị kéo bởi sức căng bề mặt của lớp màng liền 
ké va bị đẩy bởi lưu chất tác dụng lên mặt hình chữ nhật: 

o (4r - 2h) = p-2rh. 
Chia phương trình này cho (3.11) và giản lược, ta thu được 


h=2r. 


62 


Nói cách khác, hinh tru “tốt nhất” là hinh tru mà tiết diện 


doc theo truc đứng của nó là một hinh vuông. 


3.9 Cái hóp ré nhát 


Co hoc có thé khái quát bài toán “cai hóp ré nhát", mà 
chi phí cho mát trén, mát bén, và mát dáy là khác nhau 
được không? Chang han, các kích thước của chiếc hộp hở 
mặt trên rẻ nhất là như thế nào? Chỉ thêm một câu, lời giải 
gần như lặp lại nguyên văn lời giải của bài toán vừa rồi. Cụ 
thể như sau. 


Bài toán. Mặt trên, mặt bên, và mặt đáy của một hộp hình 
trụ được tạo nên từ những vật liệu khác nhau với chỉ phí 
tuong ứng là a, b , và c cent trên mỗi đơn vị diện tích. Tim 
các tỉ lệ của cái hộp rẻ nhất có thể tích cho trước. 

Lời giải. 

Thiết bị cơ học. Cũng như trong bài toán trên, ta bắt đầu 
với một cái vỏ hình trụ thu nhỏ được sao cho bán kính và 
chiều cao có thể thay đổi tùy thích. Đổ nước vào day hình 
trụ này. Tuy nhiên, bấy giờ, ta sẽ sử dụng ba loại mang’ voi 
sức căng bé mặt a, b, và € bằng với các chi phí tương ứng. 
Ta kéo căng một mảnh màng có sức căng bé mặt a và dính 
các cạnh của nó vào đường tròn trên cùng của hình trụ sao 
cho màng căng dọc theo hình đĩa trên cùng. Kế tiếp ta bọc 
một màng có sức căng bề mặt không đổi c quanh vách 
bên của chiếc hộp, dính nó vào các đường tròn trên cùng 


* Ta lại nhắc đến hiểu biết cơ bản vé màng, mục A.2. 


65 


và duói cling. Cái mang sé có ép chát mát bén cüa hinh tru 
cüng nhu kéo mát trén và mát dáy vé phía nhau. Sau cùng, _ 
ta lặp lại điều ta đã làm với mặt trên cùng cho hình đĩa dưới 
cùng, sử dụng màng c. 


Hoàn tất. Bộ ba màng này cố nén chặt chiếc hộp. Chi phí 
tổng cộng là tổng trọng số của các diện tích mặt trên, mặt 
bên, và mặt đáy: z^ :a+ 27rrh b 4 zr? -c, đó chính là 
thế năng của hệ cơ học của chúng ta’; cái hộp rẻ nhất do 
đó ở trạng thái cân bằng. Cụ thể, mặt trên của hộp bị kéo 
xuống bởi cái màng ôm lấy mặt bên, và bị day lên bởi áp 
lực nước bên trong (hình 3.15); hai lực này là trong điều 
kiện cân bằng: 


b:2zr- p. nr. 


pnr? 






A - mặt trên i 





b:27mr 





Hình 3.15. Chi phí tối thiểu hóa với vật liệu khác nhau cho mặt trên, mặt bên 
và mặt đáy. 


Nửa dọc thân tru trong hinh 3.15 bị kéo bởi sức căng bé 
mặt theo một hướng và bị đẩy bởi áp suất p tác dụng lên 


* Bởi thế năng của mang = sức căng bé mat x diện tích; xem chỉ tiết ở mục A.2. 


64 


khắp tiết diện ngang hinh chữ nhật 2 r x h theo hướng 
ngược lại; những lực này là cũng trong điều kiện cân bằng: 


a-2r+b-2h+c-2r = p-(2rh). 


Chia phương trình này cho phương trình ở trên và khử 
các số hạng, ta thu được câu trả lời: 
pas a+c 
b 
Đối với một chiếc hộp mát trên hở tao nén từ vật liệu 
đồng nhất trong đó a= 0, b=c điều này đưa đến h=r. 





Trường hợp a= b = c công thức ở trên cho h= 2r phù 
hợp với kết quả của bài toán đặt ra. 


3.10 Chỗ tốt nhất ở rạp ngoài trời 


Bài toán. Từ chỗ nào một người có thể có góc nhìn màn ảnh 
rộng nhất? Cụ thể hon, cho trước một đoạn thẳng AB nằm 
doc (màn ảnh) và một đường MN nằm ngang không cắt 
AB, tìm điểm P trên MN sao cho góc APB là cực đại. 


C 








Hinh 3.16. Khớp nói P trượt tùy thích doc theo MN . Các tia PA và PB trượt 
tüy thích qua lai gitta các 6ng boc tai A và B. Khi góc nhin là lon nhát hé sé 
ở trạng thái cân bang. Vi thé ba luc tác dụng lén "cái vuốt” APB là đồng quy. 


65 


"Máy tính" cơ học. Xem xét một cái “vuốt” - bao gồm hai 
thanh thẳng được nối với nhau bằng một lò xo cố đẩy các 
thanh ra xa nhau. Các thanh xuyên qua các ống bọc A và 
B (một nằm trên cùng và một nằm dưới cùng màn ảnh) 
sao cho chúng có thể trượt không ma sát. Mũi của cái vuốt 
P được hàn vào một hình vành khuyên nhỏ tròng vào MN 
và có thể trượt trên MN không ma sát. 

Lời giải. 

Lời giải định tinh. Lò xo càng giãn dài, góc APB càng lon, 
thế năng càng nhỏ. Góc cực đại vì vậy tương ứng với thế 
năng cực tiểu, chính là trạng thái cân bằng của hệ chúng ta. 
Nhung cái vuốt APB, cảm nhận được ba lực: F,, F, và Fy; 
mỗi lực trực giao với đường tương ứng, như cho thấy trong 
hình 3.16, bởi tất cả mối nối đều không ma sát. Bởi những 
lực này có tổng moment quay bằng không, các đường biểu 
diễn của chúng là đồng quy, dẫn theo bổ đề về lực đồng quy 
ở mục A.6. Hệ quả là, ứng với góc APB khả dĩ lớn nhất, bộ 
ba đường trực giao với các đường MN, PA, và PB tại các 
điểm P, A, và B là đồng quy. Ta tìm ra một tính chất đặc 
trưng của hình trạng mong muốn và theo đó giải quyết được 
bài toán, ít ra là định tính. 


66 





M P d Q N 
Hinh 3.17. Khoảng cách tői wu d = Vab. 


Lời giải dinh lượng. Dé có đáp án rõ ràng hon, lưu ý rằng 
PA L AC và PB L BC hàmý rằng A và B nằm trên đường 
tròn đường kính PC. Đường tròn nay cũng tiếp xúc MN bởi 
PC L MN . Theo đó điểm P tối ưu là tiếp điểm của đường 
MN và một đường tròn đi qua A và B. Chính xác là có một 
đường tròn như vậy: tâm của nó là giao điểm của đường 
trung trực AB với đường thẳng đứng đi qua P. 

Khoảng cách ngắn nhất là trung bình nhân của các độ 
cao, d= Jab trong đó a và b là các độ cao của A và B. 
Quả vậy, tham chiếu hình 3.17, ta có: 


AOBD 
d=PQ=OD = VOB*-BD’, 


trong đó: 
a+b 





OB = OP = DQ= 


va 


67 


me: 
2 


Thay hai phuong trinh sau cüng vào cái dau tién, ta thu 


d=> a+b} -a-b 2 = Jab. 


Chỗ tốt nhất ởrạp ngoài trời được cho bởi trung binh nhân 





lips 


duoc: 


cüa dó cao diém trén cüng và diém duói cüng cüa màn ánh! 


3.11 Góc nói tiép 
Định lý. Một góc nội tiếp trong đường tròn chỉ phụ thuộc 
vào cung chắn và không phụ thuộc vào vị trí của đỉnh góc 
nội tiếp. 
Chứng minh. 
Thiết bị cơ học. Với chứng minh này, ta dùng “cái vuốt” (được 
dùng ở mục 3.10) tạo bởi hai thanh thẳng nối khớp với 
một lò xo bị nén cố đẩy các thanh ra xa. Ta cố định khớp 
P trên đường tròn, có thể trượt tùy ý không ma sát. Mỗi 
thanh trượt xuyên qua một ống bao xoay tùy ý không ma sát 
tại các đầu A và B của cung đã cho, như trong hình 3.18. 
Tôi khẳng định rằng hệ ở trạng thái cân bằng đối với vị 
trí bất kỳcủa Ptrên đường tròn. Để được vậy trước tiên xem 
xét lực trên một thanh (chon PB) khi P được giữ cố định một 
cách có chủ ý. Thanh chịu ảnh hưởng của moment quay T 
quanh P và moment quay F, xPB tao thành bởi phản lực 
F, tai ống bao. Điều kiện cân bằng của moment quay quanh 
Pcho T = F, xPB, xác dinh giá trị F, = T / PB. Bây giờ cho 


68 


Fla thành phan tiếp tuyến của luc tai P tác dụng lén thanh. 
Thanh phan này can bang voi thành phan song song voi nó 
cua luc tai B (xem hinh 3.18(b)): 


Tcos8 — T 


PO. 





F = F,cos@= 


Fg cos 0 





(a) (b) 


Hình 3.18. (a) “Máy tính cơ học” (b) Tính toán luc Fcần thiết để giữ P đứng yên. 


Ta thấy rằng lực tiếp tuyến Flên thanh không phụ thuộc 
vào vị trí của thanh. Điều này có nghĩa rằng hai thanh đặt lên 
khớp nối tại P hai lực bằng nhau ngược chiều. Ta kết luận 
rằng khớp Plà ở trạng thái cân bằng, như đã khẳng định. 


3.12 Nguyên lý Fermat và Định luật Snell 

Tóm lược. Nguyên lý Fermat phát biểu rằng ánh sáng truyền 
đi giữa hai điểm “chọn” con đường có thời lượng nhỏ nhất 
-ít ra, nếu hai điểm đủ gần với nhau. Cu thể hơn, bát cứ tia 
sáng nào cũng có tính chất tối thiểu hóa thời gian như sau: 


69 


với hai điểm bất kỳ đủ gan A và B trên tia, cung AB của tia 
cho thời gian di chuyển khả dĩ ngắn nhất từ A tới B. 





Hình 3.19. Cung AmB là con đường thời-gian-nhỏ-nhất; ánh sáng từ A không 
hội tụ trên cung này. Trái lại, cung AnB là thuộc đường cực trị, nhưng không 
phải thời gian ngắn nhất; tinh chất này đi cùng với sự tàn tại của một điểm 
hội tụ trên cung này. 


Quan sát nguyên lý Fermat vận hành. Một trong những điều 
nguyên lý Fermat dự đoán là sự đổi hướng truyền của các 
tia sáng trong thấu kính như thể hiện trong hình 3.20. Để 
rút ngắn thời gian, ánh sáng tránh phần dày hơn của thấu 
kính bởi truyền qua thủy tinh tốn thời gian hơn.” Điều này 


* Điều thực sự quan trọng không phải là 4 và B gần nhau, mà là hình quạt 
hẹp của chùm tia phát ra từ 4 không hội tụ trước khi tới được B. Minh họa 
don giản nhất cho điều kiện này được dua ra bởi chùm tia lan truyền trên 
mặt cầu (hình 3.19). Các điểm A và B được nối với nhau bởi hai chùm tia 
khả di, AmB và AnB, cái đầu tiên là chùm tia ngắn nhất; theo đó, hình quạt 
của chùm tia từ 4 khóng hội tụ trên cung thời-gian-nhỏ-nhất AmB. Trái lại, 
tia AnB không phải là con đường nhanh nhất từ A tới B; cung nay chứa 
điểm hội tụ A của hình quạt của chùm tia từ A. Đối với lý thuyết tổng quát 
liên quan đến bài toán này, độc giả nén đọc cuốn sách của Milnor [M]. 

**Tỉ lệ n của vận tốc ánh sáng trong chân không trên vận tóc trong thủy tinh 
được gọi là hệ số khúc xa. n càng lớn, độ dày thấu kính cần thiết càng nhỏ 
để đạt được cùng một hiệu quả. Không khí gần như giống chân không: 


7O 


giải thích tại sao thấu kính lõm phân ky, trong khi thấu 
kính lôi hội tụ. 

Một ví dụ khác trong hình 3.21 cho thấy một tia từ đáy hồ 
tới mắt. Con đường chỉ ra trong hình là nhanh hơn đường 
thẳng, bởi nó “trả giá” để rút ngắn phần dưới nước “tốn 
kém” nơi ánh sáng truyền đi lâu hơn. 


Làm thế nào ánh sáng “biết” đường nào là ngắn nhất? Khả 
năng của ánh sáng để chọn con đường ngắn nhất có vẻ như 
là thần kỳ. Phải chăng việc chọn được con đường nhanh 
nhất không đòi hỏi thông tin về những con đường khác? 
Thực sự thì hóa ra ánh sáng có biết về những con đường 
khác." Trên thực tế, ánh sáng truyền theo moi con đường 
khả dĩ, nhưng, đại thể, ảnh hưởng của chúng triệt tiêu lẫn 
nhau trừ trên con đường ngắn nhất và lân cận của nó, ảnh 
hưởng của các vùng này trở nên “đồng bộ”. 


Hinh 3.20. Ánh sáng di chuyến chậm hơn trong thủy tinh; bởi vậy tia sáng 
tránh phần dày hơn của thấu kính. 


n =1,00029. Thấu kính nhựa tổng hợp dùng làm tròng kính có hệ số khúc xa cao 
cỡ n=1,66. Thủy tinh dùng làm thấu kính có hệ số bằng 1,52. Hệ số của kim 
cương n = 2,4;loai thấu kính này sẽ không tray và rất móng, nhưng không rẻ. 

* Độc giả nên đọc cuốn sách tuyệt vời QED của Richard Feynman [Fe], câu 
đố đáng lưu tâm này được giải đáp trong đó. 


7 





Hinh 3.21. (a) dinh luát Snell; (b) vói người lặn, thế giới phía trên mặt nước 
được “nén” vào một lăng kính. 


Lịch sử tóm lược. Tính chất tối thiểu của ánh sáng được 
phát hiện bởi Heron xứ Alexandria (khoảng năm 60 Công 
Nguyên), người đã phát biểu rằng tia sáng truyền đi giữa 
hai điểm trong không khí và tia sáng phản xạ khỏi kính 
phẳng giữa các điểm là ngắn hơn bất cứ con đường liền kè 
nào. Dạng tổng quát của nguyên lý, áp dụng được cho môi 
trường phổ quát, được phát biểu bởi Fermat vào năm 1662. 
Có thể hiểu được tại sao một số người đã phản đối: theo họ, 
nguyên lý này, áp đặt tiên kiến cho tự nhiên. Những người 
hoài nghi chớ nên lo lắng. Nguyên lý Fermat có thể được 
giải thích thông qua điện động học cổ điển, bằng cách viện 
dẫn đến bản chất sóng của ánh sáng. Cách lý giải đương đại, 
được phác họa trong cuốn sách của Feynman vừa nhắc đến 
ở trên, dựa vào điện động học lượng tử, nơi bản chất sóng 
được thay thế bằng hàm sóng xác suất. 

Nguyên lý Fermat xác định cách thức chùm tia đổi hướng 
khi băng qua ranh giới giữa hai môi trường. Một hệ quả rõ 
ràng hơn của nguyên ly này được biết đến như định luật Snell. 


72 


Dinh luật khúc xa Snell.’ Với một tia sáng truyền qua mat 
phán cách giữa hai môi trường (xem hinh 3.21), ham sin 
của các góc tuong ứng Œ, Œ, giữa tia và đường vuông góc 
vói mát phán cách là tí lé vói các ván tóc c, và c, cáa ánh 
sáng trong môi trường tuong ứng: 


sino, sina, 





(3.12) 
€ C) 
Nói cách khác: dai lượng 9^ —- 2. giữ nguyên không đổi khi 
ánh sáng truyền qua bê mặt phân cách. 
Định luật này sẽ được phát biểu lại như một “bài toán 


a” 


cứu hộ” trong muc 3.13. 
Ta düng thuc nhin thé giói thóng qua dinh luát Snell: 
mói tia va vào “diém ánh" trén vóng mac, déu dén duoc dó 


khi tuân theo (3.12). 
Bài toán. Y nghĩa vật lý, nếu có, của Š"# là gi? 
È 


Lời giải. sin œ / c là vận tốc của điểm ma mặt dau sóng" giao 
với mát phan cách hai môi trường (hinh 3.22). Lời giải thích 
duoc dua ra trong hinh 3.23 nhu sau. Hinh vé cho thay mat 
dàu sóng trong khóng khí tai hai thói diém cách nhau mót 
giây. Do các chùm tia vuông góc với mát đầu sóng", APP'Q 


* Xem bài toán 3.13 cho chứng minh cơ tính của dữ kiện rằng định luật Snell 
suy ra từ nguyên lý Fermat. 

** Nguyên văn: wavefront - mặt đầu sóng là quỹ tích những điểm dao động 
cùng pha trong môi trường truyền sóng, giới hạn giữa phan môi trường mà 
sóng đã truyền qua và sóng chưa truyén tới. - N.D. 

*** Phát biểu hiển nhiên là rất đáng tin này có thể được biện minh thông qua 
nguyên ly Huygens; chỉ tiết có thể được tìm thấy trong cuốn [ARN]. Thực 
trạng này dựa trên tính đẳng hướng của môi trường. Với những môi trường 


75 


là tam giác vuóng, trong dó ý nghĩa của điểm Q được giải 
thích theo hình vẽ. Bởi QP' = c,, ta có PP“ = œ Isin,. 
Day là độ dịch chuyển của P trong một giây và do đó là 
vận tốc được nói đến. 







mặt phân cách 





v = ¢1/ sinai = co/ sina 


Hinh 3.22. Đường gay trong một mặt đầu sóng có vận tốc 
V — c, / sing =c, /sinơ, - 








Hinh 3.23. Tính vàn tóc cüa diém gày trong mat dau sóng. 


Góc tói han. Hinh 3.21 giái thích mót hién tuong thü vi quan 
sát được bởi những người di lặn. Khi ban nhìn lên mặt nước 
từ phía dưới, mọi thứ trên mặt nước xuất hiện như thể bị 





dị hướng chùm tia tới không can vuông góc với mặt đâu sóng, ít ra là không 
trong ngữ nghĩa của tính trực giao Euclid. 


74 


Diém C nao trong hinh 3.24 cho thoi gian ngán nhát néu 
giả sử coi như vận tốc người bơi là bang không. 

Bài toán này là giống hệt bài toán nói trên về tìm ra con 
đường thời gian tối thiểu của tia phan xạ của ánh sáng. Cũng 
như tia sáng, người cứu hộ của chúng ta tuân theo nguyên 
lý Fermat về thời lượng nhỏ nhất, điều này ngụ ý rằng các 
góc trong hình 3.24 thỏa mãn định luật Snell. Nói cách khác, 
bài toán này là yêu cầu giải thích làm thế nào định luật Snell 
được suy ra từ nguyên lý Fermat. 

Một chứng minh giáo khoa tiêu chuẩn coi thời gian như 
một hàm số của vị trí chưa biết x của C, và tìm ra x cực 
tiểu bằng phép đạo hàm. Cách giải đưa ra ở đây không bao 
gồm một phép tính lẫn công thức giải tích nào. 


B 










đất liên 1/v 


Khói luong = 1/vàn tóc 






vüng nuóc 


1/u 





A 


Hình 3.25. Lực căng có thể được tạo ra hoặc bằng những lò xo lực căng bất 
biến hoặc bằng những quả nặng. 


Lời giải. Hình 3.25 cho thấy một hình vành khuyên trượt dọc 
theo dây (“đường bờ biển”); hình vành khuyên được nối với 
điểm A bằng một lò xo lực căng bất biến” có lực căng ta chọn 





* Bao gồm, nhất là, vận tốc của anh ta theo phương thẳng đứng. 
** Loại lò xo như vậy được mô tả trong mục A.1. 


76 


là //u, nghịch đảo của van tóc chạy. Một cách tương tự, ta 
nối hình vành khuyên với điểm B bằng một lò xo khác có 
lực căng bất bién 1/ 0, nghịch đảo của vận tốc bơi. 

Bởi thế năng của một lò xo lực căng bất biến bằng độ dài 


của nó nhân với lực căng, thế năng của hệ cơ là: 


AC /u+CB/v. (3.13) 


Nhưng biểu thức này trùng khớp với biểu thức thời gian 
di chuyển từ A tới B/Ta theo đó mà gan thời gian với ý nghĩa 
cơ học của thế năng. 

Nếu thời gian di chuyển là nhỏ nhất, khi đó năng lượng 
là nhỏ nhất và bởi vậy hệ sẽ ở trạng thái cân bằng; do đó, 
các lực trên hình vành khuyên dọc theo dây ở trong trạng 
thái cân bằng lực: 

Dine = sing. 
u v 

Ta theo đó vira trinh bày lại dinh luật Snell. Từ do ta 
phát hiện một diễn dich mang tích co học của định luật 
Snell: các lực trên hình vành khuyên theo phương của bề 
mặt phân cách ở trong trạng thái cân bằng. 

Bài học cho người cứu hộ là hãy chạy sao cho các góc 
Œ và tạo với đường vuông góc với đường bờ biển thỏa mãn 
hệ thức Snell. 

Sau đây là một diễn dịch lý thú của cách giải cho bài 
toán người cứu hộ (diễn dịch này là một sự lặp lại của nhận 
xét trong bài toán ở trang 55). Hình dung người cứu hộ 
mang một cây sào dài luôn được giữ vuông góc với hướng 
chuyển động của anh ta, cho dù anh ta chạy hay bơi. Cây 


77 


sào này là mô phóng của mặt dau sóng. (Hoặc là, ta có 
thể nghĩ về một hàng người chay/boi vai kề vai, kha năng 
vận động của những người này là như nhau). Xem xét giao 
điểm của cây sào với đường bờ biến. Điểm này di chuyển 
với vận tốc không đổi trong khi người cứu hộ chạy và với 
vận tốc không đổi khác khi anh ta bơi. Bây giờ chiến thuật 
tốt nhất được được đặc trưng bới tính chất là hai vận tốc 
này bằng nhau. 


3.14 Tổng bình phương nhỏ nhất cho một điểm 


Bài toán. Cho ba điểm A, B, và C trong mặt phẳng, tìm điểm 
M sao cho tổng bình phương: 


AM? + BM? +CM? (3.14) 
là nhỏ nhất. 
Lời giải. Tổng bình phương (3.14) có thể diễn dịch như thế 
năng của ba lò xo đàn hồi chat’ nối M với các điểm A, B, và 
C, với hang số Hooke & = 2 cho mỗi lò xo (xem hinh 3.26). 
Bây giờ nếu năng lượng của (3.14) ở đây là nhỏ nhất, khi đó 
tổng moment quay lên Mlà bằng không: 


MA + MB+ MC = 0, 


trong đó ta đã lược bỏ hệ số chung k = 2. Điều này dự phán 
vào phát biểu rằng M là tâm khối của A, B, và C. Theo đó 


* Với kiến thức nền, xem mục A.1. Ta cần chỉ hai dữ kiện tại đây: trước tiên, 
rằng sức căng của một lò xo đàn hôi chặt là & XL, trong đó L là độ dài của 
lò xo và & là hằng số Hooke, và thứ đến, thế năng của lò xo là 1 sh 


78 


nó, va độ dài tng cộng bằng thế năng của hệ. Do đó cách 
xếp đặt sao cho độ dài nhỏ nhất tương ứng với trạng thái 
cân bằng, và với sự triệt tiêu của tổng các lực a, b, cvà d 
tác động lên điểm chung X: 


at+b=-(c+d) (3.15) 


Những lò xo của chúng ta có lực căng có dinh giống 
nhau: la| =|b|; do đó véc to a + b nằm trên phan giác cüa 
góc AXB; tương tu, c +d nằm doc theo phân giác của góc 
CXD. Theo (3.15), các phân giác này nàm doc theo cüng 
một đường thẳng; ta đã chứng minh được rằng đường phân 
giác được dùng chung cho cả hai góc. 

Dé chỉ ra rằng các góc AXB và CYD bằng nhau, ta 
lưu ý rằng |a =|b|=1 kéo theo a + b| = 2cos ZAXB. 
Tương tự, le + d| = 2cos ZCXD. Từ (3.15), ta kết luận rằng 
ZAXB = ZCXD. 





Hinh 3.29. Tổng PA + PB là nhỏ nhất khi œ = ß . 


82 


3.17 Khoáng cách ngắn nhất đến các canh của 
một góc 

Bài toán. Một đường tròn nằm bên trong góc nhọn. Từ điểm 
nào trên đường tròn thì tổng khoảng cách đến các cạnh của 
góc là nhỏ nhất? 


Lời giải. Hình 3.29 cho thấy góc nhọn và cái vành hình tròn 
trên một mặt phẳng nằm ngang. Một sợi dây vòng qua vành, 
với hai đầu dây vắt qua các cạnh của góc và treo vào đó các 
quả nặng bằng nhau. Sợi dây là hoàn toàn không ma sát, 
cho nên nó trực giao với các cạnh của góc tại A và B. Theo 
đó PA và PB là độ dài khoảng cách từ P đến các cạnh 
của góc. 

Độ dài 4P + PB là tỉ lệ với thế năng của hệ cơ - thực 
vậy, AP + PB càng lớn, tổng cao độ của hai quả nặng càng 
lớn. Theo đó cực tiểu của AP + PB tương ứng với trạng thái 
cân bằng, và với điều kiện cân bằng của các lực căng tại P: 
T cosa = T cos D , chính là: 


g= 7). 

Hệ thức này đặc tả điểm P “tốt nhất” và giải quyết được 
bài toán. 
Làm rõ câu trả lời. Điều kiện & = nói rằng tiếp tuyến tại 
P là trực giao với phân giác 7, như được thấy theo hình 
3.29(b). Điều này có nghĩa là OPsong song với 7. Diễn đạt 
rõ ràng hơn: điểm P “tối ưu” là đầu mút của bán kính song 
song với phân giác của góc và hướng về đỉnh của góc. Điểm 
“tệ nhất” - điểm tối đa hóa AP + PB - nằm trên bán kính 
song song với mM nhưng hướng ra ngoài. 


85 








chán khóng 
(a) (b) (c) 


Hinh 3.30. Dé có doan ngán nhát qua P, ba duóng vuóng góc dát nét gáp 
nhau tai mót diém. 


3.18 Doan ngắn nhất qua một điểm 


Bài toán. Gọi MN là đoạn ngắn nhất trong số những đoạn 
nằm bên trong một góc cho trước AOB (với M nằm trên 
OA và N nằm trên OB) và đi qua một điểm cho trước P 
bên trong góc. Chứng tỏ rằng bộ ba đường vuông góc tại 
các điểm P, M, và N, như được thể hiện trong hình 3.30, 
là đông quy. 


Lời giải. Xét thiết bị trong hình 3.30(b) - về thực chất là 
một thanh thẳng cố co lại, với một hình vành khuyên ở mỗi 
dau. Ta lắp đặt thiết bị như cho thấy trong phan (9: thanh 
trượt tự do xuyên qua một ống bọc tại P có thể quay, và 
các hình vành khuyên có thể trượt không ma sát dọc theo 
hai cạnh của góc. 

Nếu đoạn MN có độ dài nhỏ nhất, khi đó hệ cơ có thế 
năng nhỏ nhất và khi đó thanh thẳng với hình vành khuyên 
của nó ở trong trạng thái cân bằng. Theo đó cả ba phản lực 


84 


truc giao duoc thé hién trong hinh 3.30 tác dung lén thanh 
và hinh vành khuyén cóng lai bang khóng, và các moment 
quay cüa chüng cüng vay. Bó dé vé luc dóng quy (muc A.6) 
phát biểu rằng nếu tổng ba lực bằng không và tổng các 
moment quay của những lực này bằng không, khi đó đường 
biểu diễn của bộ ba lực này là đồng quy. 





Hình 3.31. Độ dài lớn nhất của thanh sào là bao nhiêu, để có thể mang sào 
vòng qua góc đường? 


3.19 Thao diễn với thang 


Bài toán. Hai hành lang có bê rộng lần lượt a và b hợp nhau 
thành một góc vuông. Độ dài thanh sào lớn nhất là bao 
nhiêu, để có thể chuyển cái sào vòng được qua góc đường 
từ hành lang này sang hành lang kia? 


Lời giải. Bài toán là tìm ra đoạn ACB có độ dài nhỏ nhất, 
chuyển qua góc thấp hơn, với hai đầu tựa trên các vách 
ngoài. Ví dụ, hình dung việc mang một cái thang rút ngắn 
được vòng qua góc và thu ngắn nó nếu không vừa; một khi 
cái thang chuyển lọt qua góc đường, độ dài của nó sẽ là độ 
dài nhỏ nhất đề cập ở trên. 


85 


“Máy tinh” co hoc duoc chi ra trong hinh 3.32 giai quyét 
được bài toán. Một thanh rút ngắn (một ống xi-lanh rút 
chân không với một piston, như cho thấy trong hình 3.30) 
có hai hình vành khuyên (4 và B) được hàn vào hai dau. 
Các hình vành khuyên được luồn qua các đường MN và NP 
như cho thấy. Thanh thẳng có thể trượt xuyên qua một ống 
tay áo xoay tự do tai C. 


: | 
M ụ 


B 


P 


Hinh 3.32. Cách giai str dung hai hinh vành khuyén 4 và B, mót thanh xoay 
quanh C, va một lò xo. 


Thé náng cüa hé co này là hàm don diéu cüa dó dài AB 
và theo đó vị trí của độ dài nhỏ nhất tuong ứng trạng thái 
cân bằng. Bấy giờ, hệ thanh/ piston/hình vành khuyên tùy 
thuộc ba lực được chỉ ra trong hình 3.32. Ở trạng thái cân 
bằng, tổng lực và moment quay của bộ ba lực này là bằng 
không, và do đó các đường biểu diễn của các lực là đồng 
quy’. Điều này giải quyết được bài toán: để có đoạn thang 
có độ dài nhỏ nhất, ba đường vuông góc” với hai bức tường 
tại A, B, và với đường AB tại C là đồng quy. 


* Xem bó dé về lực đồng quy, mục A.6. 
** Luu ý rằng các lực thực tế là trực giao các đường tương ứng bởi không có ma sát. 


8 


Cách giải hinh hoc dan ra một biểu thức giải tích cho 
góc œ = ZNAC tức thì. Quả vay, từ AOCA và AOCB ta có: 


OC = AC cotœ = CBtana . 


Thay AC =a/sinœ và CB=b/cosa@ vào biểu thức 


vừa rồi và giản lược cho ta: 
1 


ay 
ana- 2) ; 
b 


Một làn nữa, cách giải này nhanh hơn nhiều so với cách 
giải giải tích truyền thống. 





Hình 3.33. Góc ơ sẽ tối đa hóa thể tích của cái ly là bao nhiêu? 


P 





O (b) O (c) 


Hinh 3.34. Tống moment quay trên phan hinh quạt tô đậm bằng không. 


87 


3.20 Cái ly giấy chứa duoc nhiều nhất 


Bài toán. Tôi muốn làm một cái ly giấy hình nón từ một dia 
giấy hình quạt, bằng cách dán vào nhau các cạnh của hình 
cắt như cho thấy trong hình 3.33. Bán kính R của đĩa là 
biết trước. Để có hình nón với thể tích khả dĩ lớn nhất, góc 
giữa đường sinh hình nón và trục đối xứng là như thế nào? 


Lời giải. Bài toán là tìm ra hình dạng của hình nón có thể 
tích khả dĩ lớn nhất, trong mọi hình nón có độ dài đường 
sinh biết trước. 

“Máy tính” cơ học bao gồm một bó những đoạn thẳng 
có độ dài R - chúng sé hợp thành các đường sinh của hình 
nón; tất cả đường sinh được bó vào nhau tại một điểm O 
cố định trong không gian; các đầu còn lại của những đường 
sinh này được đính vào một mặt phẳng (đáy của hình nón) 
nhờ một ngàm không ma sát." Mặt phẳng có thể tự do thay 
đổi khoảng cách của nó tới Ó. Hình nón tạo thành được 
bơm day khí nén. Mặt phẳng, không còn tự do nữa, bị khí 
đẩy ra xa O và bị các đoạn thẳng kéo lại gần. Thể tích của 
hình nón là một hàm nghịch biến của thế năng. Do đó thể 
tích lớn nhất tương ứng thế năng cực tiểu và với trạng thái 
cân bằng. Cụ thể, phần đường sinh tô đậm vô cùng nhỏ 
(hình 3.34) sẽ ở trạng thái cân bằng. Moment quay của các 
lực trên phan tô đậm quanh O bằng không, giải quyết được 
bài toán; chỉ còn phải giải mã phát biểu moment quay bằng 





* Có thể tưởng tượng các đầu mút của các đường sinh bị dính từ tính vào mặt 
phẳng nhưng có thể trượt không ma sát. 


88 


không này. Ta sé không can biét các luc trén phan tó dam tai 
Ó; bởi có chính xác hai luc còn lại tác dụng lên phần tô đậm 
này, như được thấy trong hình 3.34(b): (i) lực của áp suất - 
hướng ra ngoài (chữ s viết bên dưới là viết tắt cho “side”’) 


F = pA,, (3.16) 
trong đó A, là diện tích phan tô dam, và (ii) lực của ngàm 
từ mặt phẳng (chữ b viết bên dưới là viết tắt cho base”) 

F, = pA, (3.17) 
trong đó A, là diện tích của hinh quat ở đáy. Lưu ý rằng các 
đường sinh không trực tiếp giao cắt nhau. 


Bây giờ, các moment quay nguoc hướng của hai lực này 
quanh Ó là trong điều kiện cân bằng, như trong hinh 3.34(¢): 


F, OA = F, sinp. R 
Thé (3.16) va (3.17) vào, ta có: 
A, OA =A, sinp. R. (3.18) 
Nhung OA = is bói trong tam cüa bat ky tam giác nào 
nằm ở điểm hai phan ba của quãng đường từ đỉnh tới đáy. 
Thêm vào đó, A, / A, =r / R=sin B bởi tỉ lệ của các diện 


tích của hai tam giác với một đáy chung bằng với tỉ lệ đường 
cao của chúng. Thay điều này vào (3.18), ta thu được: 





* side: cạnh -N.D. 
** base: đáy - N.D. 


89 


z =sin2 f 
3 
bài toán được giải quyết. 


3.21 Tam giác có chu vi nhỏ nhất 


Một luận cứ cơ học đã gợi ra định lý này, mới vài năm 
trước đây." 
Định lý. Cho K là một đường cong phẳng lôi kín tùy ý không 
chita đoạn thẳng nào. Cho AABC có chu vi nhỏ nhất” trong 
Số những tam giác chứa K. Khi đó: 

1. Ba đoạn thẳng nối đỉnh của AABC với tiếp điểm trên 
cạnh đối diện của AABC là đông quy, nghĩa là chúng 
gap nhau tại một điểm; tương đương với định lý Ceva" 

abc = a'b'c', 
trong do a, a’, b, b', c, c' là các độ dài duoc chí ra 
trong hinh 3.35(a). 

2. Bộ ba đường trực giao với các canh của AABC tại tiếp 

điểm là đông quy (hình 3.35(b)). 


Chứng minh. Dùng cơ học để chứng minh, như sau: 


Một hệ cơ học. Khảo sát ba thanh thẳng (vô hạn) hợp thành 
tam giác ABC, với mỗi cặp ghép đôi hai thanh được luôn 
^——==Ẽ 


* Xem chứng minh chặt chẽ trong cuốn [L1]. 
** “Nhỏ nhất” có thể được thay bằng “tới hạn.” 
”** Đối với phát biểu và chứng minh cho bởi cơ học xem bài toán 5.6 


9O 


qua mot hinh vành khuyén nhó, nhu cho tháy trong hinh 
3.36. Các thanh duoc nói khóng ma sát vói các hinh vành 
khuyén, và theo dó có thé hop thành mót tam giác có hinh 
dáng bất ky, trừ điều kiện bién ta áp dat: AABC phải chứa 
đường cong K bên trong nó, nghĩa là K là một vat can 
không thể vượt qua đối với các thanh. Bây giờ ta nối mỗi 
cặp hình vành khuyên bằng một lò xo lực căng bất biến như 
cho thấy trong hình. Các lò xo cố làm sụp AABC, nhưng 
vật cản K ngăn cản sự sụp đổ như vậy. Nhắc lại rằng các 
lò xo của ta có lực căng T = 1, thế nên thế năng của một lò 
xo bằng độ dài của no’, ta theo đó gan chu vi cho ý nghĩa 
vật lý của thế năng. Nếu AABC có chu vi nhỏ nhất, hệ cơ 
sẽ ở trạng thái cân bằng. 


(b) 





Hinh 3.35. Cuc tiéu chu vi cüa AABC hàm chi su dóng quy 
cüa (a) các duóng Ceva và (b) các duóng vuóng góc. 


C 


* Xem giải thích ngắn trong mục A.1. 


9l 


U pomi OUY (0A CÁC DUONG TRUC GIAO (HÌNH 3.35(b)) 
WAY (01011111094 NGAY TRƯỚC MAT. Kết cấu bộ ba thanh, hinh 

inh Mtn, và lò xo, được xét như một hệ, là tùy thuộc 
tiết cách cụ thé vào ba phan lực F, từ vật cản K . Ở trang 
thal cAn bang, tổng ba lực này bị triệt tiêu, cũng như tổng 
moment quay của chúng. Song bó dé vé luc dóng quy (muc 
6) phar bidu ràng trong trường hợp đó các đường biểu diễn 
của ba lue này là đồng quy. Điều này minh chứng phần thứ 


hai ona dinh lý. 


ll 






n 





cota 





cot 8 


(a) (b) 


Hinh 3.37. Cân bang luc trên hình vành khuyên (a) và cân bàng moment quay 
trên thanh (b). 


CHUNG MINH CUA abc = a’b’c’ . Đối với AABC có chu vi 
nhỏ nhất, từng thanh thang là đối tượng của ba phan lực 
vuông góc được chỉ ra trong hình 3.37: một lực từ K và hai 
lực từ hai hình vành khuyên tiếp xúc với thanh. Đối với mỗi 
thanh, tổng các moment quay của ba lực quanh tiếp điểm 
là bằng không; điều này dẫn đến (3.19) và (3.20) bên dưới, 
và ta sẽ trình bày ngay sau đây; nhân các phương trình này 
với nhau sé cho abc = a’b’c’ . Tất cả những gi ta cần làm 
là tìm ra phản lực từ mỗi hình vành khuyên lên thanh. Để 
cho cụ thể, ta chọn hình vành khuyên 4 và thanh AB. Hình 


92 


SU DONG QUY CUA CAC DUONG TRUC GIAO (HINH 3.35(b)) 
BAY GIO HIÉN NGAY TRUÓC MAT. Két c&u bó ba thanh, hinh 
vành khuyén, và ló xo, duoc xét nhu mót he, là tüy thuóc 
một cách cụ thể vào ba phản luc F, từ vật can K . Ở trang 
thái cân bằng, tổng ba lực này bị triệt tiêu, cũng như tổng 
moment quay của chúng. Song bó dé vé lực đồng quy (muc 
A.6) phát biểu rằng trong trường hợp đó các đường biếu diễn 
của ba lực này là đồng quy. Điều này minh chứng phần thứ 
hai của định lý. 





(a) (b) 


Hinh 3.37. Can bang luc trên hình vành khuyên (a) va cân bằng moment quay 
trén thanh (b). 


CHUNG MINH CUA abc = a'b'c' . Đối voi AABC có chu vi 
nhỏ nhất, từng thanh thẳng là đối tượng của ba phản lực 
vuông góc được chỉ ra trong hình 3.37: một lực từ K và hai 
lực từ hai hình vành khuyên tiếp xúc với thanh. Đối với mỗi 
thanh, tổng các moment quay của ba lực quanh tiếp điểm 
là bằng không; điều này dẫn đến (3.19) và (3.20) bên dưới, 
và ta sẽ trình bày ngay sau đây; nhân các phương trình này 
với nhau sẽ cho abc = a’b’c’ . Tất cả những gi ta cần làm 
là tìm ra phản lực từ mỗi hình vành khuyên lên thanh. Để 
cho cụ thé, ta chọn hình vành khuyên A và thanh AB. Hình 


92 


vành khuyên tùy thuộc bốn luc: hai từ các lò xo và hai từ 
các thanh, nhu trong hình 3.37(a). 

Trước tiên chiếu bốn lực này lên phân giác của góc A 
và sau đó lên đường trực giao với phân giác ta thu được từ 
điều kiện cân bằng lực: 


R cosa’ + R, cosa’ = 2cosa, R sina’ — R, sina’ =0, 


trong đó «' = 2e a. Tt phuong trinh thứ hai R, = R, (tự thân 
nó đã là một dữ kiện thú vi!), và từ phương trinh dau tiên, 
sử dụng cosa’ = sing ta thu được: 


R =cota. 


Hinh 3.38. Khoảng cách từ tam của ellipse đến góc tọa độ là không đối. 


Đây là phản lực từ thanh AB lên hình vành khuyên A. 
Theo định luật 3 Newton, thanh AB chịu một lực như vậy 
phản hồi từ hình vành khuyên. Ta nhắc lại rằng lực này 
vuông góc thanh, bởi hình vành khuyên là không ma sát. 
Hình 3.37(b) tóm lược tất cả lực tác dụng lên thanh AB. 
Điều kiện cân bằng moment quay của các lực này quanh 
tiếp điểm cho: 


95 


ccot@ = c'cot f. (3.19) 
Một cách tương tự, ta có: 


acot B =a’ cot y, 


3.20 
bcoty = b'cota. làn: 


Nhân ba phương trình này với nhau như đề cập từ trước, 
và triệt tiêu, ta thu được abc = ab/c7. Hệ thức này đến lượt 
nó lại cho thấy sự đồng quy của các đường Ceva trong định 
lý Ceva.* 


3.22 Hình ellipse trong góc kẹt 
Bài toán này lấy từ một ky thi toán học Putnam”. 


Bài toán. Khảo sát một hình ellipse nằm trong góc phần tám 
thứ nhất của mặt phẳng (x, y) và tiếp xúc các trục tọa độ. 
Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm giữa của ellipse đến 
gốc tọa độ chỉ phụ thuộc vào các bán trục của ellipse chứ 
không phụ thuộc phương định hướng của nó. 


* Ta chứng minh định lý này sử dụng khái niệm tâm khối trong mục 5.6. Một 
cách xử lý hình học rất tốt của định lý Ceva có thể tìm thấy trong cuốn [CG]. 

** Kỳ thi toán học William Lowel Putnam, thường gọi tắt Kỳ thi Putnam, là một 
cuộc thi thường niên dành cho sinh viên đại học của Mỹ và Canada. Cuộc 
thi được tố chức lần đầu vào năm 1938, và hiện do Hội Toán học Mỹ quản 
ly. - N.D. 


94 





Hình 3.39. Hình ellipse ở trang thái cân bang phiếm dinh nếu hai hình chữ 
nhật là đồng dạng. 


Từ đó sẽ thu được kết quả sau: nếu ta quay hình ellipse 
trong khi giữ nó vẫn tiếp xúc với các trục, tâm của nó sẽ vạch 
ra một cung tròn. Trong trường hợp suy biến đơn giản hơn 
khi hình ellipse là một đoạn thẳng, cung tròn sẽ trở thành 
một góc chia tư đường tròn. 


Lời giải. Sau đây là lời giải cho bài toán này, sử dụng cơ học. 


Hệ cơ tính. Xem hình ellipse như một vật rắn trượt không 
ma sát đọc theo các trục tọa độ. Một lò xo kéo căng buộc 
tâm hình ellipse với gốc tọa độ (hình 3.39). Thế năng của 
lò xo là một hàm hiệp biến với độ dài của no," và do đó cực 
tiểu của độ dài tương đương với cực tiểu của thế năng, chính 
là với trạng thái cân bằng. Tóm lại: chỉ cần chứng tỏ rằng 
hình ellipse ở trạng thái cân bằng trong bất cứ phương nào. 
MOT DIU KIỆN CÂN BANG. Dé chứng tỏ rằng hình ellipse 
cân bằng ở vị trí bất kỳ, chỉ cần chỉ ra rằng hai hình chữ nhật 
được cho thấy trong hình 3.39 là đồng dạng. 





* Bản chất riêng biệt của lò xo không quan trọng trong cách giải này. 


95 


Thuc vay, dé ba luc tac dung lén hinh ellipse (hai phan 
luc va mót 16 xo), và dé tóng moment quay của các lực này 
triệt tiêu, điều kiện cần và đủ là các đường biển diễn của 
các lực này đồng qui theo bổ đề về lực đồng quy ở mục A.6. 
Điều kiện sau tương đương với sự đồng dạng của hai hình 
chữ nhật. Bài toán của ta đã được rút gọn về việc chứng 
minh sự đồng dạng của hai hình chữ nhật, một điều rất lý 
thú, nhưng chứng minh làm sao? 


HOÀN TẤT CHỨNG MINH. Tôi không muốn giả định rằng 
người đọc quen thuộc với phép biến đổi tuyến tính, nên phần 
thảo luận này không sử dụng chúng. Thay vào đó hãy hình 
dung vẽ hình 3.39 trên một tấm thủy tinh hữu cơ và dựng 
nghiêng tấm này dưới ánh mặt trời sao cho bóng của hình 
ellipse trên mặt phẳng ngang là hình tròn. Bởi các đường 
song song đổ thành các bóng song song, hai hình chữ nhật 
của ta trở thành những hình bình hành. Thực tế, những 
hình bình hành này là hình thoi, như ta sẽ giải thích ngắn 
gon sau, và bởi các hình thoi này có chung một góc, nên 
chúng đồng dạng với nhau. Các hình chữ nhật ban đầu lúc 
đó cũng đồng dạng, bởi phép chiếu hình giữ nguyên tính 
đồng dạng. Còn phải giải thích tại sao các hình chữ nhật 
trở thành hình thoi. Hinh binh hành O^x'C %' là một hình 
thoi boi đường chéo của nó O'C' là phân giác góc, điều suy 
ra từ dữ liệu rằng C” là tâm của hình tròn và rằng O'X' và 
O'Y'là tiếp tuyến với đường tròn. Hình bình hành O'Y'D'Y' 
là một hình thoi bởi O'x' = D'y’, cũng như là hai đoạn tiếp 
tuyến với đường tròn. 


96 


3.23 Bai tap 


Yéu cau tim ra cách giái vat ly cho các bai tap sau. 


l. 


Trong số các hinh vuông có diện tích S cho trước tim 
hinh có chu vi lón nhát. 


. Trong số những khối đặc hinh vuông có thé tích cho 


truóc, tim khói có dién tích bé mát nhó nhát. 

Tim tam giác vuông có diện tích lớn nhất, với tổng độ 
dài của một cạnh và cạnh huyền biết trước. 

Tìm hình vuông có diện tích lớn nhất, biết rằng hai đỉnh 
của hình vuông nằm trên một dây cung của một đường 
tròn cho trước, và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn, 
trên dây cung ngắn hơn. 


. Vẽ nội tiếp hình chữ nhật có chu vi lớn nhất trong một 


tam giác có cạnh đáy b và đường cao h. 

Tìm các kích thước b và h của hình chữ nhật nội tiếp 
đường tròn cho giá trị bh? lớn nhất. (Lưu ý: Đây là bài 
toán cắt một cái dầm cứng nhất ra khỏi lóng gỗ cho 
trước; độ bền uốn của một thanh dầm là tỉ lệ với bh’.) 
Vẽ một khối chữ nhật có thể tích lớn nhất nội tiếp trong 
một khối bán cầu có bán kính cho trước. 

Vẽ nội tiếp một hình trụ có thể tích lớn nhất trong một 
khối cầu có bán kính cho trước. 

Vẽ một hình nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếp một 
khối cầu có bán kính cho trước R. 


10.Tìm hình trụ có diện tích bề mặt lớn nhất nội tiếp một 


hình nón mà tiết diện dọc trục có góc 2a tại dinh va đáy 
có bán kính R. 


11.Tìm tiếp tuyến của hình ellipse x? / à? + y^ /b” =1 tao 


với góc phần tư đầu tiên một hình tam giác có diện tích 
nhỏ nhất. 


97 


12. Mót khối rắn bao gồm một hình tru với một hinh bán 
cầu ở trên cùng. TỈ lệ nào của khối rắn này sẽ tối thiểu 
hóa diện tích của nó ứng với một thể tích cho trước? - 

13. Tìm các kích cỡ phù hợp của một khối cầu và một khối 
lập phương có tổng thể tích cho trước mà diện tích bề 
mặt lớn nhất. 

14. Tiết diện ngang của một con kênh có dạng của một hình 
thang cân. Độ dốc nào của các cạnh bên sẽ tối thiểu 
hóa “chu vi ướt” của tiết diện, biết diện tích § của hình 
thang và độ sâu A? 

15.Một tuyến đường sắt đi qua một kho hang B, và nằm 
cách một khoảng a tới thị trấn 4. Một con đường tháng 
phải được xây nối tuyến đường sắt đến thị trấn. Đâu là 
góc con đường này nên hợp thành với tuyến đường sắt 
để tối thiểu hóa chi phí xây dựng, biết rằng chi phí vận 
chuyển doc theo con đường là n lần nhiều hon doc theo 
đường sắt (n> 1)? 

16. Xét tam giác có chu vi lớn nhất nội tiếp một đường cong 
lồi K. Chứng minh rang hai cạnh kè nhau hop thành 
những góc bằng nhau với tiếp tuyến với Ktại đỉnh chung. 
Chứng minh rằng tính chất như vậy giữ nguyên cho bất 
cứ đa giác n-canh có chu vi lớn nhất (hay thậm chí là 
tới hạn) nào. 

17. (Bài tập mở rộng). Khảo sát một tứ diện có diện tích nhỏ 
nhất ngoại tiếp một khối lồi cho trước K . Cho biết một 
đặc trưng hình học của loại tứ diện thế này. 


98 


A 


BAT BANG THỨC 
CHO BỞI DOAN MACH 


4.1 Giói thiéu 

Những kiến thức được tóm tắt dưới đây sẽ đủ cho việc 
đọc hiểu chương này. Những khái niệm chỉ tiết hơn có thể 
tìm thấy trong phụ lục. 


Cường độ dòng điện. Cường độ dòng trong một dây đồng 
là thông lượng của “chất khí” electron trong ô mạng ion 
đồng, tương tự như thông lượng của nước trong một ống 
dẫn. Cũng như thông lượng của nước qua ống dẫn được đo 
bằng số gallon trên mỗi giây, cường độ dong điện được do 
bằng số đơn vị điện tích trên mỗi giây, di chuyển qua một 
tiết điện ngang của dây dẫn. Cường độ dòng được ký hiệu 
bằng 7 và được biểu diễn bằng đơn vị coulomb trên mỗi 
giây, hay ampere. 


Điện áp. Ta hãy xem xét một dòng chảy ổn định của nước 
trong một ống dẫn dài. Bởi vì ma sát với thành ống, dòng 
nước muốn chảy chậm lại. Bởi dòng duoc coi như ổn định, 
áp lực ngược dòng cao hơn; đó chính là gradient áp lực mà 
nước được bơm đi ở vận tốc ổn định. Theo cách như vậy, 


99 


một dòng điện ổn định truyền qua day dẫn đòi hỏi sức ép 
không đổi của áp lực điện, được gọi là điện áp. Sự chênh 
lệch điện áp đẩy các electron chuyển động dọc theo dây. 


Điện trở. Dé cho đơn giản, ta hình dung nước chảy ổn định 
qua một ống dẫn không ma sát, nhưng bấy giờ ống dẫn có 
một vật cản xốp. Chênh lệch áp lực ở hai đầu vat can giữ 
cho dòng chảy ổn định. Lưu ý rằng lượng nước bơm mỗi 
giây càng nhiều thì chênh lệch áp suất càng lớn. Một cách 
tương tự, ta xét một dây dẫn với một thiết bị điện trở, ví 
dụ dây tóc của một bóng đèn tròn - tương tự với nút bịt 
không kín trong ống dẫn nước. Có một dòng điện ổn định 
I truyền qua dây dẫn. Hoàn toàn tương tự với dòng nước, 
sẽ có chênh lệch điện áp V ó hai đầu thiết bị điện trở, và 
nếu dòng càng lớn thì chênh lệch điện áp sẽ càng lớn. Thật 
ra, thực nghiệm cho thấy một quan hệ tuyến tính V = RJ 
(định luật Ohm), trong đó R là một hằng số. Hằng số này 
được gọi là giá trị điện trở - một cái tên rất hợp lý, bởi một 
giá trị R lớn biểu thị một giá trị V (“chênh lệch áp suất”) 
lớn ứng với một dòng 7 (thông lượng) cho trước. 


Ry 
Ry Ro 


Sere TC qo 


Ra R3 


Hinh 4.1. Dién tró trong mach mác nói tiép; và dóng dién trong mach mác 
song song sé duoc cóng dón. 


100 


Điện trở mạch nói tiếp và mach song song. Đối với hai thiết 
bị điện trở R, và R, mắc nối tiếp (xem hình 4.1), giá trị điện 
trở tương đương là: 


R- RR. (4.1) 


Đối với hai thiết bi điện trở mắc song song, giá tri điện 
trở tương đương là: 
HC vu 
R R Ry 


Một chứng minh ngắn của điều nay được trinh bày trong 


(4.2) 


phụ lục; ở đây tôi chỉ cần nói rằng cả hai quy luật này đều 
đúng với truc quan. Quy luật thứ hai có lé cần được giải 
thích. Khi hai thiết bị điện trở được mắc song song, mạch 
tương đương dẫn điện tốt hơn, bởi nó có hai kênh dẫn điện. 
Có thể nghĩ rằng suất dẫn điện là tổng suất dẫn điện của 
mỗi nhánh. Thực tế, đây chính là điều mà quy luật (4.2) 
phát biểu, nếu ta định nghĩa suất dẫn điện như nghịch đảo 
của giá trị điện trở. 

Định luật 2 của Kirchhoff. Tong dòng điện vào một nút noi 
những dây dẫn được nối với nhau bằng với tổng dòng điện 
ra khói nut. 


Ih I4 
1a 
Te Ís 


Hình 4.2. Định luật 2 Kirchhoff. 


10] 





Hinh 4.3. Nối tắt Pvói Qlàm giám giá tri dién tró tuong duong, 
và nó ly giải bất đẳng thức (4.3). 


Với ví du trong hinh 4.2, định luật cho ta h+h+h=1+],. 
Định luật này diễn tả việc điện tích không thể tích lũy tại một 
nút, cũng như nước không thể đọng lại mối nối của ống dẫn. 


4.2 Chứng minh trung bình cộng lớn hơn trung 
bình nhân chỉ bằng cách đóng mở công tắc 


Mạch điện trong hình 4.3 được làm nên bằng những điện 
trở có giá tri a và b . Bắt đầu với công tắc hở như trong hình, 
mỗi nhánh song song có điện trở tuong duong a+b. Bói 
hai nhánh mác song song, tóng dién tró tuong duong giữa 





A và B là s dan theo (4.2). Bay gió ta hay dong cóng 
tác. Giá tri dién tró tuong duong cüa mach dién vói mót nói 
tắt là ngang bằng hoặc nhỏ hon giá trị trước." 

Giá trị điện trở mới và nhỏ hơn này là gì? Bây giờ ta 
có hai thiết bị điện trở mắc nối tiếp, mỗi cái có độ lớn 
(a'+b")= 2 Theo đó: 

a+b 


* Phat biéu ró ràng hién nhiên này nén duoc chứng minh một cách chặt chẽ. 
Ta sẽ đưa ra một chứng minh như vậy để thỏa lòng những người hoài nghi, 
nhưng tâm điểm của ta ở đây là thiết lập mối liên kết (số học và mạch điện 
ở bài toán hiện tại) hơn là một chứng minh. 


102 


a+b _ 2ab 
—> 


> (4.3) 
2 a+b 








Hình 4.4. Số trung bình: cộng, nhân, điều hòa: 


PO =(a+b)/2,PK =Alab,PO = (a^ +b") 02)" 


Điều này kéo theo bất đẳng thức giữa số trung bình cộng 
và số trung bình nhân được phát biểu ở tiêu đề của mục. 


Chú ý 1. Phương trình (4.3) kéo theo không chỉ bất đẳng 
thức giữa trung bình cộng và nhân, mà còn với số trung 
bình điều hóa ((a' - b !)/2y'! =2ab/(at+b): 


2 
THE. ab 2 ur (4.4) 
a+ 








Quả vậy, nếu A 2 B > 0, khi doVA > VB ; nhân bát dáng 
thức này với VA và sau đó với VB ta thu duoc A 2 JAB 2 B. 
Bây giờ xem hai vế của (4.3) nhu A và B và áp dung bất dáng 
thüc sau cüng ta duoc (4.4). 

Chú ý 2. (Một diễn giải hinh học của bất dáng thức (4.4).) 
Coi a và b là các độ dài của hai đoạn thẳng kế nhau, và xem 


103 


xét mót hinh bán nguyét có đường kính là tóng cüa hai doan 
này. Dung duóng vuóng tit diém K noi hai doan trén tiép 
giáp, và goi P là diém giao cüa duóng vuóng góc này vói 
hinh bán nguyét. Goi O là tam cüa hinh bán nguyét và Q 
là chân của đường truc giao từ K trên bán kính OP. Có 
thể chỉ ra rằng: 








PK = Jab, po - 577 _ 2ab 


,P . 
Q a+b 


Diéu nay dem lai môt dién giái/chüng minh hinh hoc 
cüa bát dáng thttc (4.4). 





Hinh 4.5. Dóng tát cá cóng tát làm giám dién tró gitta A và B. 


4.3 Trung bình cộng > Trung bình điều hóa của 
n số 


Hãy nhớ lại định nghĩa của trung bình điều hòa: mỗi số 
hạng được nghịch đảo; số trung bình điều hòa của những 
nghịch đảo này được tính ra và sau đó kết quả được nghịch 
đảo lần nữa. Đại thể, trung bình điều hòa là trung bình cộng 
nhìn qua lăng kính của phép nghịch đảo. 


104 


Sau đây là một chứng minh bằng mô hinh điện rằng trung 
bình cộng lớn hơn hai dạng trung bình còn lại: 


1 n 1 n as -1 
— a, Z| S2 uh. « (4.5) 
N k=1 A k=] 


Tùng hang trong hinh 4.5 gòm các dién tro nhu nhau. 
Lưu ý rang mỗi hàng liền sau là một chu kỳ hoán vi của dòng 
liền trước; nhờ vào dữ kiện này, mỗi cột cũng gồm các điện 
trở như nhau. 

Ta bắt đầu với tất cả công tắt để hở; bằng cách đóng sập 
tất cả chúng cùng một lúc ta sẽ chứng minh được bất đẳng 
thức bên trên. Cụ thể như sau. 


Tất cả công tắc để hở. Mọi hàng có giá trị điện trở như nhau 
Ya ,4,; n điện trở song song gióng hét nhau cho giá tri dién 
trở tuong đương giữa A và B: 

1 n 


= D 
A k=1 


Tat cá công tác dóng kín. Mói cót bao góm n thiét bi dién 
tró song song, và theo dó có giá tri dién tró [s it js nhu 
duoc chimg tó trong phu luc 6 muc A.14. Vói n cót nhu vày 
nối tiếp, điện trở tuong duong giữa A và Blà lớn hơn nlan: 


(£«) CB) 


Điều này minh chứng nhận định (4.5). 


105 


WD T Vwi =V 


R 


Hinh 4.6. Các dién áp tai dinh tói thiéu hóa 
náng luong hao phí (4.6). 


4.4 Có phái doán mach làm giám giá tri dién 
trở? 


Ta xem xét một mạng lưới những thiết bị điện trở; một ví 
dụ như trong hình 4.6. Một tập hợp những điểm nối thành 
đường như vậy được gọi là đồ thị. Các điểm được gọi là các 
đỉnh, và các đường thẳng được gọi là các cạnh của dé thị. 
Trong hình vẽ của chúng ta các cạnh là các thiết bị điện trở 
nối kết các đỉnh. Hai đỉnh 7 và j bất kỳ được nối với nhau 
bằng một điện trở R; Tacho phép R; = c» , nghĩa là không 
phải tất cả cặp đỉnh cần được nối điện. Giá trị R, , = 0 tuong 
ứng với doán mach giữa hai đỉnh 7 và j. 

Dinh luát don diéu cua Rayleigh. Ta hay có dinh hai dinh 
trong dó thi, nhu duoc tháy trong hinh 4.6, và xem xét dien 
trở tuong duong giữa chúng; R là một hàm số của R; Rat 
dé nhận ra rằng nếu bất cứ R,, nao tăng, khi đó giá trị điện 
trở toàn thể cũng tăng. Phát biểu này được biết đến như là 


106 


dinh luát don diéu Rayleigh. Ó hai muc truóc day ta da dung 
một trường hợp đặc biệt của nguyên lý này: bằng cách tạo 
ra một nối tắt, ta đã biến đổi giá trị điện trở nào đó từ œ đến - 
0, theo đó làm giảm giá trị điện trở toàn thể. 

Sau đây là chứng minh của định luật đơn điệu Rayleigh. 
Nhằm hiệu chỉnh ký hiệu, xem như giản đô của chúng ta 
bao gồm N+2 đỉnh 0ạ,0,,.......0„ Vy (hình 4.6), và ta 
hãy xem xét giá trị điện trở R giữa Vp và Uy, Nhằm hiệu 
chỉnh mọi thứ, ta áp một điện áp V giữa Vy và Vy, Ta 
có thé chọn V) = 0 (tức là ta có thé cho dinh Vo nối đất), 
và theo đó ta có Vy, =V. 

Nếu V là điện áp hai đầu một thiết bị điện trở R, khi 
đó công khấu hao trên thiết bị điện trở là V? | R (điều này 
duoc giái thích trong phu luc ở muc A.16.). Theo đó néu ta 
bằng cách nào đó duy trì điện áp A tai các dinh v, , khi dó 
cóng suát hao phí trong mang lưới sé là: 


M 3; N+I V, Vi 
P cond x UAM (4.6) 
i,j=0 ij 


trong d6 V A is = LP 

Trong thực tế, ta chỉ điều chỉnh được điện áp Vy, = V , để 
các điện áp “tự do” còn lại V,,1 € k € N “tự do”, “tự quyết 
định” sẽ ra sao. 

Sau đây là một nhận định thú vị: Công suất thực thụ P 
hao phí trên mạng lưới là khả dĩ nhỏ nhất ứng với một điện 
áp cho trước (4.6): 





* Độc giả nên đọc một cuốn sách rất hay, cuốn [DS] cho những chi tiết và 
tham khảo sâu hơn. 


107 


»VY=0,Vy,,=V. (4.7) 

Tôi giải thích điều này ở đoạn kế tiếp, nhưng trước hết ta 
hãy dùng nó để hoàn tất chứng minh cho nguyên ly Rayleigh. 
Do R, nằm ở mẫu số, nén P là một hàm nghich bién vói 
mỗi R;. Nhưng bởi P = V? / R, tức là, R= V? /P, ta kết 
luận rằng R là một hàm hiệp biến với mỗi Ry: Day la minh 
chứng cho nguyên ly Rayleigh, ngoai trit viéc chüng ta con 
phái kiém tra (4.7). 

Gọi (V^,..., Vy ) là các giá tri điện áp thực có tại các đỉnh 
UV, ,..., U, . Ta có: 


l5 ey - V, Ohm ÇH Kirchhoff 


23y, Vt) A = Dla = 


i=0 


(Kiến thức co ban vé dinh luat Ohm va Kirchhoff sé duoc 
trinh bay 6 muc A.12 va A.13.) Nhung P... N4 y) là một 
hàm số dương bậc hai, và do đó nó có một điểm tới hạn là 
cực tiểu duy nhất. Ta đã chỉ ra rằng điện áp thực tế V, tối 
thiểu hóa hàm công suất. Công suất hao phí trên mạng lưới 
trong thực tế được cho bởi cực tiểu của hàm công suất, và 
điều này chứng minh (4.7) 


4.5 Bài tập 
1. Chứng minh rằng bất đẳng thức: 
] " ] 1 
1 eee: 41 Pav. l 
— + — + + 
a+b c+d a c b d 





108 


đúng với những số hang a, b, c, d duong bất ky. Gợi y: 
Khao sát mach dién trong hinh 4.3, va thay dói giá tri 
điện trở nào đó. (Tham khảo thêm vé cách tiếp cận nay, 
xem cuốn [DS].) 

. Tìm một diễn giải cơ học của biểu thức (4.6) bằng cách 
dùng lò xo. 

. Tìm một mô phóng dang cơ của điện áp, cường độ dòng, 
điện trở, định luật 2 Kirchhoff, và định luật Ohm. Gợi ý: 
sử dụng lò xo có hằng số Hooke k, = 1/ R,- 

. Cho một diễn giải cơ học của nguyên lý công-suất-tối- 
thiểu-hóa. 

. Tim một mô phỏng dang cơ của (4.1) và (4.2) bằng cách 
dùng lò xo. 


109 


¬ 


TÂM KHÔI: - f 
LUAN CÚ VÀ CÁCH GIAI 


5.1 Giói thiéu 

Khai niém vé tam khói dà duoc Archimedes sử dung hon 
2400 năm vé trước*. Khá lâu sau Euler moi giói thiéu mót 
khái niém khác, cüng lién quan dén khói, dó là moment 
quán tính (xem muc A.9). Khái niệm này goi ra lời giải đẹp 
cho nhiều bài toán, xem cuốn [BB]. Sau đây tôi giải một số 
bài toán khác sử dụng khái niệm tâm khối. 

Cần nhắc lại rằng tâm khối của một vật là điểm cân bằng 
của vật đó; vật được treo ở điểm đó là ở trạng thái cân bằng 
theo phương bất kỳ nào. Nội dung chỉ tiết có thể được tìm 
thấy trong phụ lục (mục A.8). 

Một khía cạnh thú vị là ngay từ khi còn nhỏ chúng ta chấp 
nhận rằng có tôn tại cái điểm cân bằng duy nhất đó. Điều 





* Thật là ấn tượng khi đọc tác phẩm của Archimedes; hiện sẵn có thông qua 
Google Books tại địa chỉ http://books.google.com/books?id=su YGAAAAYAAJ. 
Su ứng dung dáng ghi nhận của Archimedes trong str dung các khái niém 
tám khói cho các phép toán tính phan được diễn giải trong cuốn sách của 
Polya, cuốn [P]. 


HO 


này nghĩa là chúng ta chấp nhận điểm cân bằng không phu 
thuộc vào phương hướng của vật thể. Giả định này là đúng, 
nhưng chỉ khi trường trọng lựcbất biến. Trong trường trọng 
lực biến thiên, vị trí cân bằng sẽ phụ thuộc vào phương của 
vật thể; sau đây là một ví dụ. Trong môi trường thuần nhất, 
một thanh thẳng sẽ cân bằng tại tâm hình học của nó. Mặc 
dù trường trọng lực có biến thiên ngay cả trong không gian 
khép kín của căn phòng, sự biến thiên cực nhỏ này bị chìm 
đi so với các lực đẩy nổi mạnh hơn rất nhiều của không khí, 
ma sát tại các đầu trục v.v... Tuy vậy, nếu những sai lệch khó 
chịu này được loại trừ bằng cách nào đó, chúng ta sẽ quan 
sát thấy một hiệu ứng bất ngờ: chiếc que sẽ cân bằng tại tâm 
của nó chỉ theo những phương đặc biệt - nằm ngang và thẳng 
đứng. Để đạt được cân bằng tại các góc lệch khác chúng ta 
phải treo chiếc que lệch tâm tại một điểm phụ thuộc vào 
góc lệch. Hiệu ứng này cực nhỏ trên trái đất, nhưng có thể 
quan sát được rõ ràng trong chuyển động của các vệ tinh. 
Vệ tinh dạng dài quay theo phương hướng tâm. 


5.2 Tìm tâm khối của nửa đường tròn bằng 
định luật Bảo toàn năng lượng 
Bài toán. Tìm tâm khối của một dây dẫn hình bán nguyệt 
có mật độ dai’ không đổi. 

Tâm khối của một vật thể có mật độ không đổi là một 
khái niệm hình học thuần túy, được gọi là trọng tâm. 


* Mật độ dài của dây dẫn được định nghĩa là khối lượng vật chất trên một 
đơn vị chiều dài dây dẫn. 


II 


Day là mót bai tap giái tích co ban vé tính tích phan — 
nhung vói mót meo co hoc, tói sé bó qua duoc phép tính 
tích phán. Tói sé chí dua vào dü kién sau: 


. 1l-cos0 | 
lim ———— = 


050 — Q2 (5:1) 


NI 


Nó có thé được chứng minh bằng cách sử dung quy tắc 
l'Hopital hoặc khai triển Taylor’. 


Lời giải. Ta hãy treo day dẫn nửa đường tròn lén tại tâm của 
nó, như trong hình 5.1: hãy hình dung dán dây dẫn vào một 
tấm bảng không khối lượng và cho phép tấm bảng xoay lắc 
lu trên mặt phẳng tháng đứng quanh một chiếc dinh đóng 
xuyên qua tâm của hình bán nguyệt. Tới đây, ta hãy vặn dây 
dẫn nghiêng một góc nhỏ Ø, như cho thấy trong hình 5.1, 
rồi tính công thực hiện theo hai cách khác nhau. 
Một mặt, ta nâng trọng tâm lên một độ cao 


H = x — xcos0 = x(1— cos0); 
ta theo đó thực hiện công W = mgH, tức là: 


W = mgx(1— cos0). (5.2) 


* Cũng có thể diễn giải điều nay bằng luận cứ (động học) vật lý bằng cách xem 
xét gia tốc của một điểm di chuyển trên đường tròn, nhận @1a thời gian. Tôi 
để lại phần giải thích này cho người đọc như là một bài tập nhỏ. 


H2 








z(1 — cos?) ————>| 


Hinh 5.1. Di chuyén cung OR tir trái sang phái tón mot cong bang vói nang 
tâm khối lên một đoạn x(1— cos0), dẫn đến (5.3) 


Nhưng, mặt khác, hiệu quả của việc xoay dây dẫn tương 
đương với việc nâng cung OR (hình 5.1) lên một độ cao 
h=0R+e, trong đó € là nhỏ so với Ó theo nghĩa £ / Ø — 0 

khi @ —› 0. Việc đó tiêu tốn một công W = ugh, với u là 
khối lượng của cung OR. Lúc nay p= Pais bói khói luong 
cung trón phu thuóc vào kích thuóc cung. Thay các biéu 
thức của h và u vào W = Ugh ta thu được: 


W= mg Eg ce, 


trong đó € là sai số nhỏ so với 0, theo nghĩa đã được đề cập 
ở trên. Đồng nhất biểu thức của W với (5.2), sau khi triệt 
tiêu mg: 


xq eos) e +E. (5.3) 
7 


Sau đó, bằng cách chia hệ thức nhận được cho 6” và cho 
0 — 0, ta có x22 (sử dung 5.1), hay 


2R 
X =—.. 
T 


113 





Hinh 5.2. D6 nang cüa tám khói hinh quạt là 2/3h, trong đó h là độ nâng 
của cung. 


Phương pháp tương tự dùng được cho trường hợp những 
cung tròn có góc bất kỳ, cũng như cho dạng “miếng pizza” 
(dạng hình đĩa.) Trường hợp của hình “nửa-pizza” được 
giải quyết tiếp sau đây. Trường hợp của một hình quạt với 
góc tùy ý có thể giải quyết tương tự (xem những bài tập ở 
cuối chương). 


5.3 Tâm khối của một hình nửa cái dia 
(nửa-miếng-pizza) 

Hầu như không phải làm gì thêm, cách giải vừa rồi đã 
cho ta công thức tâm khối của hình bán đĩa đặc. Thực vậy, 
ta hãy lặp lại nguyên văn lập luận của bài toán ở trên, với 
chỉ một khác biệt: thay vì cắt bỏ cung tròn, ta cắt bỏ một 
hình quạt mỏng phía bên trái và đặt nó vào phía bên phải, 
như được cho thấy trong hình 5.2. 

Bởi phần đậm hình quạt của ta gần như là một hình 
tam giác, ta có thể lấy trọng tâm của nó ở SR cách tám cüa 


114 


đường tron’. Hé qua là trọng tâm này sé nâng lên một đoạn 
SR, trong đó =ØR+e là độ nâng của cung, giống nhu 
bài toán vừa rồi. Theo đó tất cả gì ta phải làm là thay thế 
h ở bài toán vừa rồi bằng zh; phuong trinh chính (5.3) càn 
thém vào mót hang só bó sung =: 


R 
yq -co58) - 24g: +E, 
37 


Hình 5.3. Tâm khối nào cao hơn? 


trong đó y là khoảng cách chưa biết đến tâm (hình 5.2). 
Chia cho 6ˆ, cho Ø > 0, và sử dụng (5.1) ta thu được; 
AR 
P 

Trong tám cüa hinh bán nguyét và cüa mót hinh bán dia 
lién hé vói nhau thong qua hé thüc » = si 


T 


Chung ta dang str dung dit kién rang trong tam nam tai giao diém cüa các 
trung tuyến và rằng các trung tuyến được giao điểm chung chia ra thành hai 
phan theo tỉ lệ 1:2. Theo đó trọng tâm nằm trên hai-phan-ba trung tuyến 
nối từ đỉnh của tam giác tới cạnh của nó. 


115 


5.4 Tam khối của một dây không gián 

Bài toán. Một dây không giãn được mắc vào hai dinh A và 
B, ởcùng độ cao. Tôi nắm lấy sợi dây ở điểm thấp nhất và 
kéo nó xuống. Liệu tâm khối của dây dịch chuyển lên hay 
xuống? 

Lời giải. Trong tất cá hinh dáng của dây với đầu mút 4 và B 
cố định, dây treo thõng có thế năng nhỏ nhất'. Bất cứ thay 
đổi nào của hình dáng sợi dây sẽ nâng tâm khối của nó lên. 





Hình 5.4. Thể tích của vật rắn. 


5.5 Dinh lý trọng tâm Pappus 


Vẽ một đường tháng / và một mièn kín D trên mặt phẳng 
không cắt nhau (hình 5.4), và xem xét một “hình bánh donut” 


* Thuc vậy, nếu tôi thay đổi hình dạng của sợi dây không giãn theo cách nào 
đó, tôi phải tác dụng lực, mà sợi dây sẽ chống lại. Tức là tôi sẽ thực hiện 
công dương lên sợi dây, bằng cách đó làm tăng thế năng của sợi và vì vậy 
nâng tâm khối của sợi dây lên cao. Ở đây tôi đã sử dụng dữ kiện rằng thế 
năng của một vật là mgh, trong đó m là khối lượng và / là độ cao của tâm 
khối. 


H6 


tao thanh bang cach xoay D vong quanh /. Thé tích của bánh 
donut là bao nhiêu? Diện tích bé mặt của nó là bao nhiêu? 
Cả hai câu hỏi này sẽ được trả lời dưới đây. | 


Dinh ly thé tích Pappus. Trong tinh huống vừa được mô tả, 
thể tích của bánh donut thu được khi xoay vòng miễn D 
quanh một đường tháng là: 


V = 2nRA, 


trong đó A là diện tích của D và R (hình 5.4) là khoảng cách 
tir] đến trọng tâm của D. 


Định lý diện tích Pappus. Diện tích của bê mặt bánh donut là: 


S = 2arL, 


trong đó L là độ dài của đường cong C bao quanh D, var 
là khoảng cách từ l đến trọng tâm của C'. Luu ý rằng trong 
định lý này ta sử dụng trọng tâm của vật thể mót-chiéu: 
đường cong, chứ không phải miên phẳng. 

Chứng minh giải tích tiêu chuẩn của định lý Pappus, vốn 
có thể tìm thấy trong hầu hết các sách giải tích, sử dụng 
các phép tích phân và những tính chất của chúng, và đòi 
hỏi một vài biến đổi đơn giản với phép tích phân. Chứng 
minh được đưa ra ở đây cho thấy bản chất thực của kết quả 
ở dạng cơ bản nhất. 


I7 





D E Ló thoát khí 


Hinh 5.5. Tiét dién ngang cüa óng tuyp hinh-vành-khuyén bi bit kín mót dàu 
là D. Một piston tạo hình khớp với D duoc kéo vóng quanh, tao ra vüng chàn 
khóng dàng sau nó. 


Chứng minh. 

Hé co. Xem xét mót óng tuyp bi uón cong thành hinh dang 
của một bánh donut, nhu trong hình 5.5. Tiết diện ngang 
của ống tuýp vòng khuyên không phải dạng tròn mà chính 
xác là hình dạng của D. Xem xét hai piston được tạo hình 
như D bên trong ống tuýp, như được chỉ ra trong hình 5.5. 
Một piston bị hàn dính và trở thành vách ngăn, trong khi cái 
còn lại có thể trượt vòng quanh ống tuýp không ma sát. Ta 
cũng chừa một lỗ thoát khí như được cho thấy trong hình 
5.5. Hệ thống xylanh-piston bị uốn cong này là cái máy tính 
cơ học của chúng ta. Nó sẽ giải bài toán giúp ta. 


CHUNG MINH CUA ĐỊNH LÝ THE TÍCH PAPPUS. Bắt đầu với 
piston nằm sát vách ngăn, tôi nắm piston tại trọng tâm của 
nó và kéo nó đi khắp cả hình bánh donut, tạo ra vùng chân 
không dang sau piston. Bằng cách tính toán công thực hiện 
theo hai cách khác nhau ta sẽ thu được kết luận của định 
lý Pappus. 


118 


Ta nhận thấy các điều sau: 


1. 


Giữ lấy piston ở trọng tâm bảo đảm rằng nó sẽ không 
quay, nghĩa là để di chuyển xylanh, ta chỉ cần tác dụng 
lực F, không cần moment quay. Vì vậy chỉ có lực # thực 
hiện công. 





<L> 


Hinh 5.6. Thé nang của một bong bóng chân không bằng pA. 


Luc F càn có dé kéo piston chóng lai áp suat môi truóng 
plà F= pA, trong đó A là tiét dién piston. Thuc vay, 
áp suất p là áp lực trên một đơn vi diện tích, và diện tích 
của bề mặt piston là A của đơn vị diện tích đó. 

Để tạo ra thể tích của vùng chân không chống lại áp 
suất p, cần có công W = pV. Thực vậy, đối với một 
hinh trụ thẳng, công này là W = FXL = pAL = pV . Kết 
qua này có dugc bang cách phan nhó hinh khói chung 
thành nhiéu hinh tru móng song song. 


Với các nhận xét này, chứng minh của chúng ta đã gần 


như hoàn tất. Một mặt, công để kéo piston đi hết một vòng 
tròn bằng lực nhân với quãng đường chuyển dịch của điểm 
tác dụng lực: 


W=F-2xR= pA:-27ZR, 


trong đó R giống như trong phát biểu của định lý. Nhưng 


119 


mát khác, theo nhàn xét (3) trén dáy, cóng duoc cho bang 
thé tích nhan vói áp suát: 


W = pV. 
Đồng nhất hai biểu thức dán ra pV = pA2zR , nén 
V = 2xRA 
Điều nay chứng minh định lý thé tích Pappus. 


ĐỊNH LY THÉ TÍCH = DJNH LY DIÉN TÍCH. Hay hinh 
dung rang ta phü lay bé mát dang nói dén bàng mót lóp 
son móng có dó dày e, nhu trong hinh 5.7. 


tiét dién 
hinh bánh 
donut 





Hinh 5.7. Dinh ly diện tích suy ra từ dinh lj thé tích duoc áp dung cho thé tích 
của một lớp bao móng. : 


Theo định lý thể tích Pappus, thể tích của lớp sơn là: 
V, =27R,A,, 


trong đó R, là khoảng cách từ trọng tâm của hình vành khuyên 
mỏng-cỡ-e đến 7, va A, là tiết diện hình vành khuyên. Nhưng 
thể tích lớp sơn V, là xấp xỉ diện tích nhân cho độ dày: 


120 


V.=Se+...; (5.4) 


sai số nhỏ ký hiệu bằng... là do bề mặt không phẳng. Mặt 
khác, trọng tâm của hình vành khuyên cỡ-e gần như là trọng 
tâm của đường cong: R, =r+..., và tiết diện hình vành 
khuyên A, = Le +.... Thế tất cả vào (5.4), chia cho e, và cho 
€ tiến tới không, ta có kết quả S = 2zrL như đã trình bày. 


5.6 Định lý Ceva 


Định lý Ceva và định lý đảo của nó. Xem xét một tam giác 
ABC với ba điểm A,, Bị, và C, nằm trên các cạnh đối 
điện các dinh tương ứng (hinh 5.8). Gọi a, a', b, b' c, c' là 
các dó dài nhu duoc cho thay trong hinh 5.8. Dinh ly Ceva 
phát biéu rang ba doan tháng AA,, BB,, và CC, dóng quy 
khi và chí khi: 

abc = a'b'c'. (8.5] 





B 


Hinh 5.8. Dinh ly Ceva: ba doan tháng Ceva AA,, BB,, CC, dóng quy khi và 
chỉ khi abc = a'b'c'. 


121 


Chứng minh. Trước tiên, giả sử ba đoạn AA,, BB,, CC, có 
một điểm chung P. Ta hãy đặt những chất điểm My Mp, 
và meo tại các đỉnh của AABC, chọn các chát điểm này sao 
cho tâm khối của chúng nằm tại P. Để được như vậy, ta có 
thể cho m, = a'va mo = a, bằng cách đó đặt tâm khối của 
(B, e tại ⁄4,. Sau đó ta chon lấy m, báo dam sao cho tâm 
khối của (4. A, ) là tại P; để được vậy ta làm cho 7n ,thóa 
điều kiện cân bằng m,PA = (m, + m,.)PA,. Tam giác của 
chúng ta vì thế chịu tải, sẽ cân bằng lực trên một điểm cực 
nhỏ đặt tại P . Khi đó chắc chắn là nó cân bằng trên đường 
thẳng bất kỳ trong mặt phẳng tam giác di qua P, và cụ thể 
là trên đường APA,, như hình 5.9 cho thấy. 

Nhung do m, nằm trên đường thẳng đó, nên m, và m, 
trong điều kiện cân bằng lực, nghĩa là 


m,a=m_a’ . (5.6) 


B 





mpa 


Hinh 5.9. Tam giác nam cân bang tai tâm khói P, và do dó nó nam cân bang 
luc trên bất cứ đường thang nào di qua P - cụ thể, trên AA. 


Bang cách tuong tu, 


122 


— , FEM , 
mob = m,b', mục = mục”. 


Nhân ba phương trinh sau cùng ta duoc abc = a'b'c'. 

Định lý đảo (rằng (5.5) kéo theo sự đồng quy) được chứng 
minh dễ dang bằng phan dé như sau’. Giả sử là abc = a'b'c', 
va chap nhan phán-giá thuyét: mót trong các doan thang 
có lién quan, vi du CC,, khong di qua giao diém cüa hai 
doan cón lai. Mót doan CC, khác vói C nàm trén AB 
nhung C, z C, có di qua giao diém, và dáng thüc sau cüng 
là: abé = a’b’@’ . Nhung điều này mâu thuẫn với (5.5), bởi 
&l&zc'lc.Chüáng minh đến đây là hoàn tất. 


5.7 Ba ứng dụng của định lý Ceva 


Định lý đảo của định lý Ceva đem lại một chứng minh 
trực tiếp cho ba định lý sau đây. 


Định lý 1. Trong tam giác bất kỳ các trung tuyến đông quy. 


C 


A c e B 


Hinh 5.10. Chüng minh các trung tuyén dóng quy 
* Vídu xem cuón [CG]. 


125 


A c c B 
Hinh 5.11. Chứng minh các đường cao dóng quy. 


Chứng minh. Hệ thức Ceva (5.5) vẫn dáng cho các trung 
tuyến bởi a = a’, b = b', c = c', và do đó các trung tuyén là 
dóng quy theo dinh ly dao cüa dinh ly Ceva. 


Dinh lý 2. Các đường cao trong tam giác bát kỳ đông quy. 


Chứng minh. Trong hệ ký hiệu của hình 5.11 ta có 
hc = ctan@ = c’ tan B; mót cách tương tự, a tan fj = a’ tan y 
và btan y = ð tana. Nhân và triệt tiêu số hang giống nhau 
ở ba phương trinh sau cùng ta duoc abc = a'b'c'. Theo định 
lý đảo của định lý Ceva các đường cao là đồng quy. 





C C B 
Hinh 5.12 Các đường Ceva ứng với các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp là 
đồng quy. 


124 


Dinh ly 3. Ba doan thang (trong hinh 5.12), mói duóng nói 
một đỉnh của tam giác đến tiếp điểm của đường tròn nội 
tiếp với cạnh đối diện, là đông quy. 





Chứng minh. Lưu ý rằng b' = c, c' =a, a' = b, bởi các độ dài 
của những đoạn tiếp tuyến từ một điểm bên ngoài đường 
tròn đến đường tròn là như nhau cho cả hai tiếp tuyến. Nhân 
vế theo vế ta được abc = a'b'c'. 


5.8 Bài tap 


Tìm tâm khối của một day dẫn hinh bán nguyệt bằng 
cách giải hai bài toán nhỏ, mỗi bài có giá trị độc lập. 


1. Tìm lực căng của một sợi dây hình tròn có khối lượng và 
bán kính cho trước, xoay tròn xung quanh tâm của nó ở 
vận tốc góc cho trước (hình 5.13(a)), bằng cách mường 
tượng một ống tuýp hinh bán nguyệt (hình 5.13(b)) có 
nước chảy vào một đầu và thoát ra ở đầu còn lại. 


2. Sử dụng lực căng vừa tim được để xác định tâm khối của 
hình bán nguyệt. 
Lời giải. 
Phần 1. Đây là một bài toán cơ bản trong cơ học, nhưng 
cách giải sau đây có vẻ là độc đáo. Ta hãy chỉ nhìn vào 
bán nguyệt bên phải của sợi dây - hình dung che nửa bên 
trái bằng một màn chắn sao cho ta không còn thấy nó. 
Bấy giờ sợi dây được “bơm vào” phía trên và thoát ra phía 
dưới. Điều này giống như nước chảy vào và thoát ra một 
ống tuýp, như được thể hiện trong hình 5.13(b). Ống tuýp 
phải duoc giữ bằng áp lực 2T nào đó (trong đó 7' là lực 


125 


cáng ta dang tim). Ap luc nay làm cho nuóc dao chiéu, 
thay đổi vận tốc một lượng bằng v — (—0) = 2v. Trong 
suốt thời gian At, một cột nước có độ dai AL = vAt 
sé cháy vào phía trén, va cüng cót nuóc dài nhu vay sé 
thoát ra phía dưới. Kết quả cuối cùng là độ dài AL của 
cột nước thay đổi vận tốc một lượng 20. Khối lượng 
của cột nước này là m = pAL = pUAF, trong đó p là 
mật độ dài, tức là khối lượng trên mỗi don vị chiêu dài. 
Theo định luật 2 Newton FAt = mAv ta có: 


2T .Atz m .2v. 





(a) (b) (c) 
Hinh 5.13. (a) Một sợi day xoay vong linh hoat duói tác dụng của lực căng. 
(b) Một cách để tìm ra lực căng này là hình dung nước đi vào và đi ra khỏi 


một ống tuýp bán nguyệt. (c) Sử dụng lực căng để tìm ra tâm khối. 


Sau khi rút gọn theo 7' và thế biểu thức của m vào, At 
triệt tiêu, và ta thu được: 


_ 3. - 2p2 
T-pv —-po'R, 
trong đó 7 là lực căng và @ là vận tốc góc. 


Phan 2. Ta hãy tập trung chú ý vào phan vật liệu cung 
bán nguyệt của sợi dây. Cung tròn được giữ trong quỹ 


126 


dao nho vào hai luc cáng T (xem hinh 5.13(a)). Luc 
hướng tâm 2T gay ra gia tốc hướng tâm của tam khói: 
Mo’x = 2T , trong đó Mlà khối lượng của bán nguyệt 
và theo đó M = pxR. Thế vào phương trinh sau cùng 
ta được prRw’x = 2po? R? , cho nên x = 2R/z. 


. Chứng minh rằng bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của 
tứ diện đến trọng tâm của mặt đối diện là đồng quy. Tứ 
diện xem như không đều. 


127 


B 


HÌNH HOC 
VÀ CHUYÊN BONG 


Hau nhu các bài toán trong muc này dua trén y tuóng 
vé chuyén dóng. Y tuóng vé chuyén dóng dà duoc sit dung 
trước day trong phan vé định ly Pythagoras. Trong muc 2.4 
ta dà chí ra ráng dinh lj co bàn cüa giái tích có thé duoc 
mường tượng bang những thuật ngữ động hoc. Trong muc 
này tôi đã tập hợp một vài bài toán khác, trong đó bài tôi 
thích nhất là bài toán xe đạp. Một ứng dụng tuyệt vời của 
ý tưởng về sự chuyển động, cho phép tìm ra diện tích dưới 
đường tiệm cận mà không cần một công thức nào, theo 
cuốn sách của R.Foote [Fo], được phát biểu ở mục 6.6 như 
một bài tập. Một bài tập khác ở phần cuối chương mô tả 
cách tính diện tích trên mặt phẳng bằng cách sử dụng một 
xe đẩy mua hàng. Có thể tìm thấy chỉ tiết về cách tiếp cận 
động học trong cuốn sách [LS]. 


6.1 Diện tích giữa các vệt bánh xe 
Bài toán. Hình dung cưỡi một chiếc xe sao cho cả hai bánh 


xe vạch ra những vệt đường kín (hình 6.1). Bánh trước không 


128 


bao giờ cán lén vét bánh sau, để cho hinh vành khuyên méo 
không bị thắt lại. Hãy chỉ ra rằng diện tích của hình vành 
khuyên này không phụ thuộc vào vệt bánh xe(!). 

Diện tích là như nhau dù bạn lái xe vòng quanh ban ăn" 
hay quanh một khối nhà. 

Ta xem đây là một chiếc xe lý tưởng: khoảng cách b giữa 
các điểm tiếp xúc của các bánh xe với mặt đường là hằng 
số." Ta sẽ xem b như là đường cơ sở. Khang định của bài 
toán hàm ý rằng hình vành khuyên có diện tích zb’. Đây là 
diện tích tương tự ta sẽ có được khi giữ bánh sau cố định 
và cho bánh trước quay vòng. 





Hinh 6.1. Diện tích giữa hai vêt bánh luôn luôn là nhu nhau: zb’, trong đó b 
là đường cơ bản của chiếc xe. 


Lời giải. Sườn xe lúc nào cũng là tiếp tuyến của vệt bánh sau, 
như hình 6.1 minh họa. Diện tích đang nói đến do đó được 


* Một lời khuyên tôi nhắc đến cái bàn cũng đã được đưa ra ở mục 1.3, trong 
đó tôi đề nghị khoan vài cái lỗ. 

** Phát biểu một cách nghiêm ngặt, để điều này đúng thì phuộc trước phải 
thẳng đứng. 


129 


quét thành bởi một đoạn thẳng tiếp xúc với đường cong của 
bánh sau khi đoạn thẳng này trượt khắp lượt vòng quanh 
đường cong. Đoạn thẳng này có độ dài không đổi b trong 
suốt hành trình của nó. 

Tại sao diện tích được quét thành luôn luôn như nhau? 
Sau đây là một lý giải tự nghiém*. Lưu ý rằng độ tang của 
điện tích được quét không phụ thuộc vào thành phần của 
vận tốc theo phương của đoạn thẳng. Việc đoạn thẳng có 
chuyển động “trượt” như thế nào không có ảnh hưởng gì. 
Nhưng nếu ta loại vận tốc trượt ra, đoạn tháng sẽ chỉ đơn 
thuần quay quanh tiếp điểm của bánh sau R, và quét thành 
một hình tròn! Do đó diện tích của hình vành khuyên bằng 
với diện tích của hình tròn có bán kính b = |RF| và báng 
với đường cơ sở của chiếc xe dap. 





Hình 6.2. Hình cánh hoa trượt dọc theo đường tròn quét thành một thể tích bằng 
với thể tích hình cánh hoa quét thành khi nó tự quay quanh điểm thắt của nó 


* Đây là giải thích tương tự như trong chứng minh “phép quét” của định lý 
Pythagoras ở mục 2.6. 


130 


6.2 Dinh ly thé tich bang nhau 


Đây là một định lý có dang Pappus ma tôi đã bắt gặp khi 
đang suy nghĩ về bài toán xe đạp. Trực giác đằng sau bài 
toán này là một sự khái quát gián don của truc giác đằng 
sau bài toán xe đạp. Một khi ta biết rõ kết quả, chứng minh 
nó bằng giải tích là không khó. Dẫu vậy, tôi nghĩ không thể 
phát hiện ra nó nếu chỉ suy nghĩ trên những công thức. 


Định lý. Một khối đặc hình bánh donut được tạo thành theo 
cách thông thường là quay một đường cong lôi kín quanh 
một trục đối xứng cùng nằm trên mặt phẳng của đường 
cong (trục đối xứng không cắt đường cong). Bây giờ cắt bánh 
donut bằng một mặt phẳng song song với trục đối xứng và 
tiếp xúc phía trong của bánh, tạo thành một mặt “hình số 
tám”, như trong hình 6.2. 

Ta hãy xoay hình số tám này quanh đường thẳng di qua 
điểm thắt nút và song song với trục đối xứng của hình vành 
khuyên. Ta thu được một khối đặc mới: một cái bánh donut 
với hình dáng khác hẳn với một nút thắt (hình 6.2). Thể tích 
của cái bánh này bằng với thể tích của cái bánh ban đầu. 







Hình 6.3. Mối quan hệ giữa các trọng tâm và các diện tích của hai tiết diện 
của một hình vành khuyên. 


151 


Chứng minh. Xem xét một “cánh hoa” của hinh số tám. 

Khi cánh hoa trượt vòng quanh theo hình mũi tên ở phan. 
bên trái của hình 6.2, nó quét thành cái bánh donut cho 

trước của chúng ta. Khi làm việc đó, cánh hoa thực hiện 

hai chuyển động đồng thời: (i) trượt trong mặt phẳng riêng 
nó và (ii) quay quanh đường thẳng đi qua điểm nút thắt 

của cánh hoa như được mô tả trong định lý. Nếu ta loại ra 
chuyển động trượt, ta không hề làm ảnh hưởng thể tích 

được quét. Khối đặc mới tạo thành có thể tích giống như 
khối đầu tiên. 

Hệ quả. Gọi A là diện tích hình đĩa được tạo thành bang 

cách cắt bánh donut với mặt phẳng chứa trục đối xứng của 

nó, và R là khoảng cách từ trọng tâm của hình đĩa này đến 

trục đối xứng, như trong định lý Pappus. Tương tự, gọi 4, 

là diện tích của một cánh hoa (phân nửa của hình số tám), 

và R, là khoảng cách từ trong tam của cánh hoa đến trục 

như trong hình số tám, (hình 6.3). Khi đó: 


AxR=A,xR, 


6.3 Có bao nhiêu vàng trong một chiếc nhẫn 
cưới? 


Dữ kiện sau đây ban đầu có thể rất khó tin. Mặc dù đã 
được cho biết từ trước, tôi cũng không thể giải thích vì sao 
điều này lại đúng - một tính toán quy chuẩn xem chừng 
không thỏa - cho tới khi bài toán “các vệt bánh xe” (bài 
toán 6.1) gợi ra câu trả lời. 


132 





Hinh 6.4. Thé tích của hình vành khuyên phụ thuộc chỉ vào độ cao H của nó! 


Định lý. Hình 6.4 cho thấy một hình vành khuyên có bê mặt 
trong là mặt trụ và bê mặt láng bên ngoài là dạng cau; tâm 
của mặt cầu nằm trên trục đối xứng của khối trụ. Thể tích 
của hình vành khuyên như vậy phụ thuộc chi vào độ cao 
H của nó, và bằng ZH. 

Cu thé, hinh dung hinh vành khuyén bao quanh khói 
cầu cỡ Trái đất có cùng thé tích nhu một chiếc nhãn cưới, 
miễn sao hai hình vành khuyên có cùng chiều cao (coi như 
cả hai quả cầu và bề mặt ngoài của chiếc nhẫn cưới là dạng 
cầu hoàn hảo). 


Chứng minh. Có thể chứng minh định lý này bằng tính toán. 
Cách lập luận “động học” sẽ tránh được việc sử dụng các 
công thức và làm cho nhận định trở nên hiển nhiên. Và chỉ 
cần hình vẽ cũng đã làm sáng tỏ hau như toàn bộ câu chuyện. 

Cụ thể như sau. Hình 6.4(a) cho thấy một mặt phẳng 
tiếp xúc mặt trụ phía trong. Mặt phẳng cắt khối cầu theo 
một hình đĩa tròn. Đường kính đĩa nằm trên một đường 
sinh của mặt trụ. Xét một nửa hình đĩa như được thể hiện 
trong hình 6.4(b). Bây giờ ta hãy cho nửa cái đĩa này trượt 
đọc theo bề mặt hình trụ theo hình mũi tên, giữ cho nửa cái 


155 


đĩa tiếp xúc với mặt tru. Nửa cái đĩa chuyển động quét hết 
thể tích của bánh donut. Nhưng chuyển động của nửa cái 
đĩa bao gồm một phần “trượt” thuần túy trên mặt phẳng 
chứa nó - điều này không góp phần gì vào việc tạo thành 
thé tích- và phan quay vòng quanh đường kính. Do đó, nếu 
loại bỏ chuyển động “trượt”, ta sẽ không làm thay đổi thể 
tích của phần được quét. 

Mà chuyển động đã điều chỉnh của nửa cái đĩa, như trong 
hình 6.4(c), quét thành một trái banh có đường kính H. Thé 
tích của cái bánh donut vì thế bằng với thể tích của trái banh 
có đường kính H: 


ta H 





Hinh 6.5. Điểm Q tối ưu phải nằm gittaQ, và Q . 


6.4 Đổ dốc nhanh nhất 


Bài toán. Cho một đường tròn C và một điểm P trong mặt 
phẳng thẳng đứng. Cho O là một điểm trên C, và khảo sát 
một viên bi trượt dọc theo đoạn PQ dưới ảnh hưởng của 


“134 


trong luc. Vién bi xuát phát tai P voi van tóc bàng khóng. 
Vói diém Q nào thi thói gian di chuyén sé là nhó nhát? 
Nhận xét. Liệu điểm Ở., điểm gần nhất với P, có phải là i 
câu trå loi? Không. Thuc vay, ta hay di chuyén diém Q theo 
chiều kim đồng hô và theo dõi thời gian trượt tpo như một 
hàm của Q. Tại thời điểm khi Q đi qua Q,, độ dai PQ biến 
đổi với van tốc bằng không (bởi vi nó chí vừa dừng việc thu 
ngắn lại và sắp bắt đầu dài ra). Mặt khác, độ dốc của PO 
đốc lên với một vận tốc duong. Tóm lại, tại thời điểm khi 
Q = Q,, độ dài biến đổi với vận tốc bằng không, trong khi 
gia tốc hướng xuống của PO tăng. Điều này nghĩa là thời 
gian trượt ngắn lại. Theo đó thì tốt hơn là đặt Q bên dưới 
Q, . Một cách tương tự, tại thời điểm khi Q đi qua Q (tiép 
diém trong hinh 6.5) trong chuyén dóng theo chiéu kim 
đồng hồ của nó, độ dài PQ tăng thêm với vận tốc không xác 
định, trong khi độ dốc thay đổi với vận tốc xác định. Khi đó 
hẳn nhiên có lợi khi đặt Q bên trên Q . Điều này thu nhỏ 
phạm vi của điểm Q tốt nhất một chút, nhưng chính xác 
thì nó ở đâu? 





Hình 6.6. Tại thời điểm bất kỳ Í > 0 các viên bi hợp thành một đường tròn, 
nếu chúng xuất phát tại với vận tốc ban đầu bằng không. 


135 


Lời giải. Xét “hình quạt nan" tạo thành bởi nhiều đường di 
qua P, với một hạt cườm trên mỗi đường đặt tai P . Tại thời 
điểm ¢ = 0 ta thả hết các hạt cườm với vận tốc đầu bằng 
không, và chúng bắt đầu chuyển động dưới tác động của 
trong luc. Tại thời điểm ¢ > 0 các hat cườm tao thành một 
đường cong nào đó như trong hình 6.6. Ta ký hiệu đường 
cong nay bằng F= F (ký tự F viết tắt cho "front"; như 
mặt đầu sóng của một đợt sóng đang lan). Khi / tăng lên, 
mặt bi đầu sóng sẽ chạm đường tròn tại điểm Q nào do. 
Diém tiếp xúc dau tiên này tuong ứng với thời gian đổ dốc 
ngắn nhất. Quả vậy, Q là điểm đầu tiên trên Cnoi một hạt 
cườm động vào. 

Đáng lưu ý rằng mặt đâu sóng F,, ứng với mỗi thời điểm 
í, thực ra là một đường tròn như trong hình 6.6! Đường tròn 
này đi qua P với tiếp tuyến tại P nằm ngang; đường kính 
của đường tròn là gf? / 2. Bây giờ ta có thé chon lấy một 
đường tròn F; tiếp xúc C; điểm Q “tốt nhất” là tiếp điểm 
giữa hai đường tròn. Câu trả lời này chưa hoàn toàn rõ ràng, 
nhưng không khó dé chí ra rằng Q nằm trên đường thẳng 
nối P vói điểm thấp nhất Q' của đường tròn C. 


Chứng tỏ rằng các hạt cườm hợp thành một đường tròn. 
Đầu tiên, nhắc lại một kiến thức hình học cơ bản. Gọi PP! 
= D là đường kính của một đường tròn (hình 6.7), và PS 
là dây cung bất kỳ, với 0 = ZSPP’ . Khi đó 


PS = DcosO. (6.1) 
* front: phan dau hay mat dau sóng - N.D. 


136 





(a) (b) 


Hinh 6.7. Nếu PS = Dcos@0, khi đó S nằm trên duóng trón vói duóng kính 
D= PP'. 


Điều này suy ra từ dữ kiện rằng ZPSP’ = 90° . Đảo lại vẫn 
đúng: quỹ tích của điểm Sthỏa mãn (6.1) là một đường tròn. 

Bây giờ ta hãy trở lại với các hạt cườm. Chọn một thời 
điểm f > 0 nào đó và khảo sát một hạt cườm đại diện tại 
thời điểm này. Gia tốc của nó là: 


a= gcosÓ, 


nhutrong hinh 6.7(b) minh hoa. Khoáng cách hat cuóm này 
di chuyển trong thói gian / sẽ là: 


PS = at’ [2 = (gt? /2)cos@ = Dcos, 


trong đó D = gt? /2 là quang duóng roi tu do. Ta dà chi 
ra rằng tại thời điểm /, mọi hạt cườm S thỏa mãn (6.1). 
Theo nhận xét hình học ở trên, tất cả các hạt cuóm S nằm 
trên đường tròn có đường kính D = gt’ /2 và có điểm trên 
cùng tại P, như đã khẳng định. 


137 


6.5 Tim ra si va Zoos bằng phép quay 

Khảo sát một điểm P chuyển động trên một đường tròn : 
đơn vị ở vận tốc đơn vị theo hướng ngược chiều kim đồng 
hồ, xuất phát tại điểm P, trên truc x tai f = 0. Do đó cung 
TP có độ dài f, tức là ZP,OP =t . Theo định nghĩa của 
ham sin và cosin, véc tơ vị trí: 


OP = (cost, sint). 








Hinh 6.8. 


Van tóc duoc dinh nghia bang dao ham cua vi tri: 


(3 d. ) 
v =(—cost, —sint ). 
dt dt 


Mat khác, bởi Iv] = | (gia dinh vay), các tam giác vuông tô 
đậm trong hinh 6.8 có những cạnh huyền trùng khớp (có độ 


l58 


dài 1). Hon nữa, bởi v L OP, tất cả canh tuong ứng hai tam 
giác là truc giao và do dó các góc tuong ung là tring khóp. 
Vì thế các tam giác tô đậm cũng trùng khớp”, và theo đó: 


v - (-sint, cost). 


So với phương trinh vừa rồi ta kết luận: 


"wu 
— cost ——sint, —sint = cost. 
dt 


dt 





Hinh 6.9. Diện tích dưới đường tiệm cận là bao nhiêu? 


6.6 Bài tập 


1. (Foote, trong cuốn [Fo]) Theo định nghĩa, đường tiệm 
cận là đường cong tạo thành do vệt bánh sau của chiếc 





* Nguyên van: congruent. Theo Euclid, ‘equal’, - bang nhau, nghia là hai dói 
tượng có cùng kích cỡ (độ dài đối với đoạn thẳng, diện tích đối với hình 
phẳng). Bởi vậy, dùng 'equal' có thể là khá mơ hồ, trong những trường hợp 
cụ thể đối với các đối tượng hình học. Thế nên, ‘congruent’, trùng khớp, 
được dùng để diễn tả hai hình phẳng mà ta có thể chuyển dịch hình này 
chàng khớp lên/với hình kia, tức là chúng có cùng hình dạng và cùng kích 
cỡ. Một số sách giải tích khác dùng chữ ‘dòng du’ để chỉ khái niệm này. — 
N.D. 


139 


xe khi bánh trước di chuyển trên một đường thẳng. Cụ 
thể hơn, một đường cong được gọi là một đường tiệm 
cận nếu ở đó tòn tại một độ dài b va một đường thẳng 
sao cho đoạn tiếp tuyến nào nằm giữa đường cong và 
đường thẳng đều có độ dài b. Trong hình 6.9 một đường 
tiệm cận bán-vô-cực được phác ra. Diện tích của phần 
vô hạn tô đậm là bao nhiêu? 

Đáp án: Ias. 


Trong khi chò doi trong môt hang tinh tién dài 6 siéu 
thi, toi đang lần theo đường vạch của gach vuông lót nền 
với bánh trước của xe đẩy mua hàng của mình. Sau một 
vòng chuyển động tròn của bánh trước, các bánh sau 
dừng lại ở một vị trí mới. Tức là xe đẩy đã xoay quanh 
bánh trước một góc Ø. Giá tri xấp xỉ của Ø là bao nhiêu, 
xem như đã có tất cả thông tin cần thiết (chỉ còn thiếu 
câu trả lời)? Diện tích của viên gạch lót là A, khoảng cách 
giữa bánh trước và bánh sau là ð. Cho rằng ð dài hơn 
cạnh của viên gạch rất nhiều. Để đơn giản mọi chuyện 
hơn nữa, cho rằng bánh sau thẳng hàng tuyệt đối với 
bánh trước (ở xe đẩy thực tế không phải vậy; các bánh 
xe tạo thành một hình thang). 

Đáp án: 0 = A / b°. Dé có nhiều thông tin hơn nữa vé 
bài toán này, xem cuốn [Fo], [LW], và những tham khảo 
trong đó. 


14O 


7 


SU DUNG CO HOC 
ĐỀ TÍNH TÍCH PHAN 


Hai bài toán dau tién trong muc nay có thé giái dé dàng 
bằng giải tích ma không cần đến cơ hoc. Ở đây, ta muốn 
minh họa cho việc dùng "máy tính cơ hoc" thay cho giải 
tích trong một số trường hợp. 


d. : 
7.1 Tính tích phân [ ae bang cach nang 
một quả nặng l=% 


Một quả nặng P = 1, được lắp lên một đường rãnh tháng 
đứng không ma sát, treo vào một đầu dây có độ dài 1. Ban đầu 
sợi dây được kéo theo phương thẳng đứng. Khi đầu mút trên 
của sợi dây bị kéo ngang ra khỏi vị trí ban đầu của nó, quả 
nặng trượt dọc trên đường thẳng đứng. Bằng cách thay đổi 
độ dịch chuyển xcủa đầu trên của dây từ x = 0 đến x = 1, 
ta thực hiện công W = f F(x)dx , trong đó F(x) là luc cần 
có dé giữ một đầu của sợi dây tai x , nhu trong hình 7.1." 


* Giá trix = 1 là không thể đạt được, bởi nó đòi hỏi lực tác dụng vô cùng; khi 
đó ta đối mặt với một tích phân bất định. 


14I 


Mat khác mót cóng tuong tu duoc thuc hién khi náng 
quả nặng P lên độ cao 1, sao cho W = P.1— 1, và ta kết 





luận f F(x)dx=1. Lúc này tôi kháng dinh rằng FM. 
Goi O là giao diém cüa hai đường trực giao, như duoc cho 
thấy trong hình 7.2. 

Tổng moment quay trên dây 4B quanh O tiêu biến, ta 
được: OB xF = OA xP, 








Hinh 7.2. Các phản luc truc giao—F va—P có moment quay bang khóng dói vói O. 


142 





Hinh 7.3. Công cán thiết dé kéo quả nặng từ dưới cùng lên một góc xlà i, sin tdt. 


và bởi ØA!0B=xix—>? và P=1, ta thu được 


F(x)= , nhu dà kháng dinh. Ta da chi ra ráng: 
geni g 


lỀ : dx 1l. 
0 l-x? 








7.2 Tính tích phân f sintdt với một qua lac 


Khao sát môt qua lac: môt chat diém có khối lượng P = 1 
trén mót que tháng có dó dai 1, lac lu quanh mot khóp nói 
O. Luc sint cần để giữ quả lắc ở một góc f so với phương 
thẳng đứng, như được thể hiện trong hình 7.3. Do bán kính 
thanh bằng 1, độ lớn góc f lượng định độ dài doc theo đường 
tròn. Thế nên, công cần thiết để di chuyển quả nặng từ í đến 
d+ dt là sintdt, và công tổng cộng can có để kéo quả nặng 
từ dưới cùng f = 0 lên t = x là f’ sint dr . Mặt khác, sự thay 
đổi trong thế năng là (khối lượng) x(chiều cao) = 1 — cosx 


145 


(hinh 7.4). Dong nhất hai biểu thức cho cùng một mức năng 
lượng sẽ cho ta: 


X 
Í sinźdt = 1 — cosx. 
o 


O 





Hinh 7.4. Thế năng của góc lệch xlà 1 — cosx. Khối luong là 1. 


7.3 Chứng minh bằng lưu chát cho định lý Green 


Thao luan ngán này sé làm cho khái niém cüa toán tit 
phán ky và cóng thüc Green 


J,F:nas- JJ, divFaA (7.1) 


có vẻ gan như tầm thường. Thảo luận mang tính tu nghiệm 
này có sử dụng các khái niệm của tích vô hướng và tích 
phân theo đường. 

Ta có (i) một trường véc tơ phẳng F = F(x, y) và (ii) một 
đường cong C bao quanh một mièn phẳng D. Điểm máu 
chốt ở đây là coi F như trường vận tốc của một khí phẳng 
tưởng tượng, rồi để miền D trôi theo trường vận tốc đó, 
và thu được một miền mới D(t) tại mỗi thời điểm f với 


D(0) 2 D. Gọi A(t) = diện tích (D(t)). 


144 


Chia miền D thành một số lượng lớn của những mảnh 
nhỏ D, 1€ nS N,ta chia nhỏ diện tích của nó: 


A(t)= 3A (0. 


Lay dao hàm theo / tai t = 0, ta được (sử dung ký hiệu 
A = d/dt): 


A(0)= >A, (0). (7.2) 


Nhung mức độ vận tóc thay dói A, (0) của diện tích mỗi 
mảnh nhỏ sẽ gần như tỉ lệ thuận với điện tích của nó: 


A,(0) = kA,(0)+£, (7.3) 


trong đó £ là một sai số í nhỏ: € / A,(0) — 0nếu A,(0) > 0. 
Giới hạn của hệ số tỉ lệ khi miền co lại thành một điểm, 
được gọi là suất tiêu tán của F tại điểm đó. Tức là ta có, 
được định nghĩa: 
div F(x,y)= lu CC”, 
A(0) 

trong dó giói han duoc lay khi mién co vé diém (x, y). Hé 
số k cho ta biết độ giãn ra (hay co lai) của một đơn vị diện 
tích, được đo tại một điểm." Theo đó k thật ra là một đơn 
vị đo độ phát tán của phân tử khí. 


* Dễ dàng có được công thức F= div(P, Ø)= TRE y dinh nghia này. 


145 


























Hinh 7.5. Mién ban dau bj dong F cuén di. 


Bay gió thé (7.3) vào (7.2) ta thu duoc: 

A(0) = Y divF(, y, )A, (0) + sai số bé, 

trong đó (x, , y, ) là một điểm bên trong “ô” thứ n. Trong 
giới han của phép chia đoạn nhỏ vô cùng ta thu được: 

A(0) = Jf aivFaa : 

Vậy mức độ thay đổi diện tích của một mièn di chuyển 
là tích phân của thành phần vuông góc với vận tốc biên của 
nó: Ả(0)= [.F -nds (ở day n là véc to pháp tuyến hướng 


ra ngoài của C). Đây là toàn bộ phác thảo của chứng minh 
định lý Green (7.1). 


146 


a 


PHUONG TRINH ELILER- 
LAGRANGE THONG QUA 
NHUNG LO XO KEO CANG 


8.1 Vai hiéu biét co ban vé phuong trinh 
Euler-Lagrange 


Chương mục ngắn này bao gồm một diễn giải thuần túy 
cơ học của phiếm hàm Euler-Lagrange như thế năng của 
một dây lò xo giả tưởng. Diễn giải này dẫn dắt gần như thẳng 
đến phương trình Euler-Lagrange và đem lại một giải thích 
cơ học rõ rang cho luật bảo toàn năng lượng. Ngoài ra, từng 
số hạng riêng biệt trong phương trình Euler-Lagrange cũng 
có ý nghĩa cơ học cụ thể. 

Sau đây là giai đoạn giới thiệu cho người đọc chưa quen 
với phương trình Euler-Lagrange. 

Bài toán cơ bản của phép tính biến phân là tìm ra một 
ham x(t) tối thiểu hóa phép tích phân. 


ji L(x(t),x(t))dt , (8.1) 


147 


trong đó L là một ham số cho trước với hai biến số. Giá trị 
biên của x được cho: x(0) = x,,x(1) = x,. 
Để hiểu rõ được phần còn lại của chương, ta hãy xem 


qua một ví dụ: tối thiểu hóa tích phân 
„2 


1X 
i PE (8.2) 
trong diéu kién x(0) = 0, x(1) = a. Thay vi sit dung ly thuyét 
thông thường, tôi sé minh hoa làm thé nào co hoc giải quyết 
duoc bài toán cu thé này. Cách tiép cán tuong tu áp dung 
cho truóng hop tóng quát, sé duoc trinh bày sau. 

Tói muón biéu dién tích phan (8.2) nhu là thé nang 
của một lò xo. Dé làm thé, ta hãy hinh dung một lò xo 
được đặt doc theo truc x. Ta biểu diễn x(t) nhu vi trí của 
mót phan ttr cüa 16 xo, trong dó ¢ là tham só gan cho các 
phan tử của lò xo. Ta giữ hai đầu của lò xo tai x = 0 và tai 
x =a:x(0)=0,x(1) =a. Ta giả sử rằng lò xo đàn hồi, theo 
nghĩa là lực căng của lò xo được cho bởi định luật Hooke: 
T (x) 2 dx / dt = X . Lưu ý rang tôi có thể làm căng lò xo ít 
hay nhiều tại những vi trí khác nhau, cho nên 7 (x(t)) = x(t) 
có thé biến thiên theo /. Tôi kháng định rằng (8.2) đúng 
bằng thế năng của dây lò xo nói trên (trong đó từng phần tử 
t được giữ tai x = x(t), có thể bởi lực). Tạm gác lại chứng 
minh, ta đã biết: nếu một hàm số cụ thể x(-) mang lại một 
cực tiểu cho (8.2), khi đó trạng thái của lò xo là cân bang’: 
T =0,hay # = 0, sao cho x là một hàm số tuyến tính; và 
điều kiện biên kéo theo x = at như trong đáp án. 


* Bởi không còn lực nào khác tác dụng lên lò xo. 


148 


Còn phái giải thích tại sao (8.2) là thé năng. Xét một phan 
nhỏ của lò xo tương ứng với khoáng (t, t + dt). Ta hãy bat đầu 
với một nguyên tử không bị kéo căng, rồi sau đó căng nó từ 
độ dài bằng không đến độ dài sau cùng x(t + dt) — x(t) . Khi 
ta kéo căng, lực thay đổi từ 0 đến X(¢) một cách tuyến tính 
với khoảng cách, vì thế ta tác động một lực trung bình là ha, 
Mặt khác, nhân nó với khoáng cách x(t + dt) — x(t) = xdt , 
cho công tông công bàng jPd, nhu dà phát biéu! 

Mác dü Archimedes có thé dà khám phá ra cách tiép cán 
duoc néu ó trén, và chác hán có thé dà khái quát nó, nhung 
bài toán này dà khóng duoc dát ra cho óng. Thay vào dó, 
Euler và Lagrange da giái bài toán theo nhüng phuong pháp 
khác nhau. Họ nhận thấy rằng nếu một hàm số x = x(t) 
đem lại một cực tiểu cho tích phân (8.1), khi đó nó phải 
thỏa mãn điều kiện: 


Sq ded —L,(x,X)20; (8.3) 
dt 


ở đây các chỉ số ký hiệu phuong của dao hàm riêng. Lưu ý 
rằng trường hợp đơn giản mà chúng ta đang xét suy ra từ kết 
luận này. Thuc thế, nếu L = x^ /2, khi đó L, = X, L, = 0, và 
(8.3) trở thành X = 0, như ta đã tìm ra bằng lập luận cơ học 
chân phương. Lập luận này có thể mở rộng ra cho trường 
hợp tổng quát, dẫn đến công thức (8.3) và đến diễn giải cơ 
học của nó. 
lh. &)dt 


La(œ, è) x(t) a(t + dt) Lels, à) 


Hinh 8.1. Thế năng cân bang các luc căng: đây là một diễn giải dang co của 
phương trình Euler-Lagrange (8.3). 


149 


Tw thoi Euler và Lagrange dén nay, cách thong thuóng 
dé suy ra (8.3) là str dung phép tính bién phan, theo [GF]. 
Mục tiêu cua chúng ta ở đây là chỉ ra cách tiếp cận mà 
Archimedes cũng có thể dùng để tìm một cách chứng minh 
khác, và hơn nữa, cung cấp một diễn giải cơ học cụ thể cho 
từng số hạng trong phương trình. Để tóm tắt, phương trình 
(8.3) có thể được xem như là điều kiện để một cái “slinky”" 
treo lơ lửng ở trạng thái cân bằng. 

Tôi cần nêu rõ là các lập luận trên đây là không thực sự 
chặt chẽ; mục tiêu là chỉ ra rằng lý thuyết này có một diễn 
giải cơ học có thể cảm nhận được bằng trực quan. 


8.2 Diễn giải cơ học của phương trình Euler- 
Lagrange 


Ta hay hinh dung mót cái 16 xo ly tuóng, nhu mót bang 
cao su nang hay mót cái slinky duoc xem nhu mot đường 
thẳng mỏng vô han, được đặt dọc theo trục x. Các phân 
tử của lò xo duoc gan cho một thông số t € [0,1], sao cho 
x(£) là tọa độ của phân tử tương ứng. 

Cho ¢ do khối lượng của slinky, sao cho đoạn 
[x (t), x(t + dt)] có khối lượng df. Ta bấy giờ gan cho tích 
phân Euler-Lagrange (8.1) ý nghĩa của thế năng tổng cộng 
của lò xo. 


pea a ee 


* slinky là một loại đổ choi gòm một lò xo xoắn ốc đàn hỏi và có thể nảy bật 
lên rồi xuống như cái yoyo. Nó có thể thực hiện một số các thủ thuật, bao 
gom “bước” xuống cau thang đầu-nối-đầu khi nó co giãn rồi tự hồi phục 
hình dáng với sự trợ giúp của trọng lực và đà quay của riêng nó. - N.D. 


150 


1. L(x,0) là thé nang trên đường thẳng; nói cách khác, một 
chát diém dm duoc dat tai X có thé nang L(x,0)dm. 
Theo dinh nghia cüa thé náng, luc tuong üng tác dóng 
lén chát diém này là 


—L.(x,0)dm. 


2. Cái slinky thỏa mãn một dạng của định luật Hooke: lực 
căng là T(x,x)= L,(x,#). Ví du như trong trường hợp 
quan trọng nhất của L-lmg-vQ) ta có T = mx tức là 
định luật Hooke tuyến tính. Nhung nhìn trong trường 
hợp tổng quát, lực căng phụ thuộc không chỉ vào độ giãn 
dài x mà còn vào vị trí X. 


| L(x,X)dt = năng lượng tổng cộng của slinky. Thực vậy, 
xem xét một đoạn ngắn [x(t),x(t + df)] của slinky, có khối 
lượng dt. Thế năng bao gồm hai phần: một là thế năng của 
một chất điểm dt, cho bởi L(x(t),0)dt , và hai là công cần 
thiết để kéo chất điểm df này căng ra thành đoạn tháng mà 
ta đang xét; công này được tính như sau: 


x(t+dt) o — x(t) E. "m 
Jin r(x S29 ae = |  L,(x,s)dsdi 


= (L(x,X) — L(x,0))dt, 


trong d6 e = s. Năng lượng tổng cộng của đoạn thang, 
thế năng + kéo căng, đúng bằng L(x,x)dt. Năng lượng 
tổng cộng của slinky lúc này là tích phân Euler-Lagrange 
(8.3), như đã khẳng định. 


15] 


8.3 Một cách suy ra phương trình Euler-Lagrange 


Nếu một ham số x(t) tối thiểu hóa tích phân Euler- 
Lagrange, khi đó cái slinky tương ứng ở trạng thái cân bằng. 
Chênh lệch lực căng tại hai đầu của một đoạn vô cùng nhỏ 
khi đó là cân bằng lực với lực thế. 


L,G, f= [^" LG, Đáp. 


Chia cá hai vế cho dt và lấy giới hạn khi dt —» 0 dẫn dén 
phuong trinh Euler-Lagrange. 

Tóm lại, ta đã gan cho mỗi số hạng trong phương trình 
Euler-Lagrange một diễn giải cơ học: L, là lực căng, Zu 
là tóng hop cüa luc cáng trén mót don vi khói luong, và L. 
là luc thé trén mót don vi khói lượng. 


8.4 Chứng minh định luật bảo toàn năng lượng 
bằng cách trượt một dây lò xo 


Phương trình Euler-Lagrange (8.3) có một tính chất khó 
phát hiện. Đó là: 
L — XL, = constant (8.4) 


đối với bát cứ nghiệm x = x(t) nào của phương trình 
Euler-Lagrange. Ý nghĩa của đại lượng' này là gì trong mô 
hình “slinky” của chúng ta? Câu trả lời ẩn đằng sau quan 
sát hiển nhiên như thế này: Do slinky là đồng đều, tức là 





* Trong trường hop đặc biệt khi L là chênh lệch giữa thế và động năng, L - XL, 
trở thành năng lượng tổng cộng, nghĩa là tổng của hai năng lượng. 


152 


mật độ năng luong của nó L(x, X) không phu thuộc vào f, 
nén ta biét rang: 


Năng lượng duoc chứa trong một đoạn a € x € b khóng 
thay đổi nếu ta trượt cái slinky sao cho x(t) di chuyển 
đến x(t + c), (8.5). 


trong đó c là một hằng số. Bây giờ ta hãy diễn dịch phát 
biểu hiển nhiên (8.5) sang đẳng thức không hiển nhiên (8.4). 
Ta hãy trượt cái slinky sang phải với c = dt , bằng cách cho 
chất điểm dt trượt vào đoạn [a,b] tai x = a và kéo ra một 
lượng như vậy tai x = b. Một mặt, sự thay đổi năng lượng 
bên trong [a,b] là bằng không theo (8.5). Mặt khác, sự thay 
đổi này được tạo nên từ năng lượng của khối lượng thêm 
vào trừ đi năng lượng của khối lượng bớt ra và của công 
thực hiện bởi các lực căng tác động lên hai đầu mút. Năng 
lượng thêm vào/bót ra là: 


Lai ^ 


t=t„° 
trong khi công được thực hiện bởi lực căng tại mỗi đầu là: 


Ld, - Ld, zo dn" 


($l, : 


Cho tóng cüa hai náng luong bàng khóng và chia cho 
dt, ta có: 
L - xL| ^^ =0, 


t=t 


minh chứng cho sự bất biến của năng lượng (8.4)! 


155 


g 


THAU KINH, KÍNH VIEN VONG, 
VÀ CO HOC HAMILTON 


Trong tám cüa chuong này là mót dang lap luan kiéu 
phẩy tay (theo nghĩa đen) ở muc 9.3. Tuy don gián, nó có 
nhüng hé quá khá bát ngó trong toán hoc và trong quang 
hoc.' Nhó vào dién giái co hoc, nhüng hé quá này tró nén 
dé tiếp cận hơn nhiều mặc dù thường thì chúng chỉ được 
đề cập tới trong chương trình trên đại học. 

Dan bài của chương là như sau. Mục 9.1 trình bày kiến 
thức cơ bản; mục 9.3 và 9.2 mô tả hệ cơ và đưa ra chứng 
minh cơ học cho một định lý hình học về bảo toàn diện 
tích. Mục 9.7 kết nối bài toán cơ/hình học với một bài toán 
quang học, và mục sau cùng (9.8) giải thích chức năng của 
kính viễn vọng và những thiết bị quang học khác thông qua 
“nguyên lý bất định”, vốn cũng bắt nguồn từ cơ học. 

Sau đây là những nét nổi bật của chương: 

1. Phép ánh xạ bảo toàn diện tích nảy sinh một cách tự 

nhiên trong cơ học (mục 9.2 và 9.3). 


* Đây không phải là lần đầu tiên ta bắt gặp điều gì đó tầm thường lại có những 
hệ quả chẳng tầm thường. 


154 


2. Một bảng tuong đồng giữa co học và ánh xa báo toàn 
dién tích (muc 9.5). 

3. Nguyén ly bát dinh - mót dói tng có dién (muc 9.6). 

4. Hoat dóng cüa kính vién vong, thi kính, và nhüng thiét 
bi quang hoc khác duoc giai thích thong qua "nguyén 
ly bát dinh" (muc 9.8). 





Hinh 9.1. Nhüng ví du vé nhüng phép ánh xa báo toàn dién tích. 


9.1 Phép ánh xa bao toàn dién tích cua mat 
pháng: nhüng ví du 

Theo dinh nghĩa, một phép ánh xa của mặt phẳng là 
một hàm số gan cho mỗi điểm z = (x, y) của mặt phẳng một 
điểm mới: 

(2) = (f(x, y), 86%, y) (9.1) 

Một phép ánh xa nhu thế được goi là báo toàn điện tích 

nếu diện tích của tap hợp bất kỳ bằng với điện tích ảnh của 


nó qua phép ánh xạ. Những ví dụ đơn giản nhất của phép 
ánh xạ bảo toàn diện tích bao gồm 


1. Phép quay: với mỗi điểm (x, y) ánh xạ gán một điểm được 
xoay qua một góc cho trước 6. Điểm quay này được cho 


155 


theo tọa độ (x cos - y sin@, x sin0 + y cos6), như trong 
hinh 9.1(a). 

2. Phép quay hyperbol: giãn ra ở hướng này theo một hé 
số không đổi A và co lai ở hướng kia theo cùng hệ số đó; 
chẳng han, (x, y) 9 (Ax, A ! y), như trong hình 9.1(b). 

3. Phép quay parabol (x, y) (x + ay, y), hay một ánh 
xa lệch, nhu trong hinh 9.1(c). 

4. Phép trượt parabol: (x, y) (x y^, y), như trong 
hinh 9.1(d). 


9.2 Co hoc và ánh xa 


Mối liên kết dáng chú y giữa hinh học và co hoc là máu 
hinh lặp đi lặp lai của cuốn sách này. Tôi sé mô ta một khía 
cạnh của mối liên kết này dưới dạng đơn giản hết mức, sau 
khi lược bỏ hầu hết các thuật ngữ chuyên môn và các rào 
cản mang tính kỹ thuật. Bằng cách sử dụng cơ học, ta sẽ có 
được một lời giải thích tại sao kính viễn vọng, kính hiển vi, 
và thị kính có thể phóng to các vật thể. 





Hình 9.2. Cơ học dẫn đến hình học: Hệ cơ gây ra một phép ánh xạ ự “biến” 
cặp (vị trí, lực) (x, f) bên trái thành một cặp đồng dang (X, F) bên phải. 


z X 


Hinh 9.3. Thế năng của một lò xo dàn hôi chặt là một hàm sinh 
của ánh xạ lệch. 


Sau đây là mối liên hệ hình-cơ này được trình bày một 
cách vắn tắt. Xem xét một hệ cơ đơn giản, như là hệ trong 
hình 9.2.’ Mỗi hình vành khuyên có thể trượt không ma sát 
dọc theo đường thẳng của nó. Hình dung tôi đang giữ hai 
vành khuyên, với mọi thứ đang ở trạng thái nghỉ. Vị trí x 
của hình vành khuyên bên trái và lực ƒ kéo tay trái tôi xác 
định” vị trí X của hình vành khuyên bên phái và lực F làm 
di chuyển hình vành khuyên đó. Do đó ta có phép ánh xạ 


ự=(x,ƒ)(X,F) 


Cái đáng chú ý là phép ánh xạ này bảo toàn diện tích, bất 
kể sự sắp đặt cơ học giữa hai vành khuyên có thể phức tạp 
đến đâu. Ta có thể thay đổi ự bằng cách thêm vào những lò 
xo, những ròng rọc, thêm những quả nặng, nhưng ta không 
thể thay đổi tính chất về bảo toàn diện tích. (Để biết những 
ví dụ khác, xem hình 9.3 và 9.7). 

Giải thích thực ra rất đơn giản như bạn đọc sé thấy trong 
mục kế tiếp. 





* Nhiều ví dụ hon được cho trong phần bài tập ở mục 9.9. 
** Theo vài giả thuyết chuyên môn sẽ được mô tả sau. 


157 


9.3 Một “chứng minh” pháy-tay (dáng nghĩa 
đen!) của bảo toàn diện tích 


Sau đây là chứng minh cho việc ánh xa y: (x, f) (X, F) 
báo toàn diện tích. Vẫn với hinh 9.2, hình dung tôi đang giữ 
hai hình vành khuyên sao cho hệ là bất động. Để giữ mọi 
thứ vẫn đứng yên tôi phải tác dụng lực (—f) ở tay trái và lực 
(—F) ở tay phái. 

Bây giờ tới phần phẩy-tay: thật chậm rãi (để không kích 
thích bất cứ rung động nào) tôi di chuyển hai tay trong 
một điệu bộ tùy ý nhưng có tính chu kỳ, đưa hai hình vành 
khuyên về lại ví trí ban đầu của chúng. Cuối cùng tôi làm 
cho công bằng không: $C fax $(-F)ax =0, hay 


$fdc-$rax-0 — (92) 


trong đó số hạng đầu tiên là công được tay trái tôi thực 
hiện và số hạng thứ hai là công được tay phải tôi thực hiện. 
Cho đến đây, mọi thứ hoàn toàn hiển nhiên về mặt cơ học. 
Nhưng bây giờ ta hãy phiên dịch nó thành một phát biểu 
hình học. Khi tôi di chuyển hai tay, các điểm (x, f) và (X, 
F) lần lượt vạch ra những đường cong kín c và C. Ngoài ra, 
đường cong thứ hai là ảnh của đường cong dau: C = y(c). 
Nhưng lưu ý rằng hai số hạng trong phương trình (9.2) chính 
xác là diện tích của c và C! Công được mỗi tay tôi thực hiện 
có ý nghĩa hình học là diện tích! Tổng của hai diện tích bằng 
không; nói cách khác, ngoài sự đổi dấu, phép ánh xạ ự báo 
toàn diện tích. Sự đổi dấu này nghĩa là sự đảo hướng: ảnh 
của cái găng tay bên trái sẽ trông như cái găng tay bên phải. 


158 


Chinh sửa vé hinh thức. Dé tránh phải đối mặt với những 
diện tích giá trị âm, và vì lý do lịch sử, ta hãy gọi Y = —F; 
để có ký hiệu thống nhất ta cũng đổi biến f = y (hai dai 
lượng cùng dấu). Khi đó (9.2) trở thành: 


$ydx = pY ax (9.3) 


điều mà có nghĩa rang phép ánh xạ @ = (x, y) 9 (X, Y) bảo 
toàn dién tích, bay gió thi báo toàn cá dau [+]. 

Tinh chất này và tinh chất tương tự trong trường hợp chiều 
cao, xuất hiện dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và có những hệ 
quả sâu sắc trong động lực học và quang học. Trong thực tế, 
quan sát này đưa chúng ta tới tới một lĩnh vực nghiên cứu 
rất năng động là bó món tôpô symplectic [HZ]. 


9,4 Hàm sinh 


“Chứng minh” của sự báo toàn diện tích là không that ` 
chặt chế, bởi vì tôi thậm chí còn không định nghĩa chính xác 
phép ánh xạ ø, mà chỉ nói rằng nó được xác định bởi một hệ 
cơ được mô tả một cách lờ mờ. Sau đây là mô tả cụ thể hơn. 
Những gì ta thực sự cần từ hình 9.2 là thế năng P = P(x, X) 
của hệ. Theo định nghĩa của thế năng,* ta có các lực: 


fo A X) 
ox (9.4) 


d 
F=-—P 
ox ee) 


* Nhắc lại rằng nếu P(x) là thé năng, khi đó lực là - P'(x). 


159 


Day là dinh nghia cu thé cüa ánh xa y. Ánh xa được xác 


9.5 Bang tuong ứng giữa Co hoc va Giai tich 


Co hoc Giái tích 
Thé náng P(x, X) Hàm sinh P(x, X) 
Các luc Các dóng luong 
CRUS X), ecd X), 
ox ox 
9 lộ 
F=-—P(x, X = — P(x, X 
x (x, X) ax (x, X) 


Công duoc tay trái (phái) Diện tích của tao anh: 
thực hiện: 


$fd: (grax) pydx ($Y ax) 

Tổng công thực hiện bang | Diện tích được bảo toàn: 
không: ydx = GY dX 

$ fax +p Fax =0 j 


Không gian bâc cao. Tính chat bao toàn dién tích (9.3) có 
thé khái quát cho nhüng phép ánh xa trong khóng gian bac 
cao bang cách cho cà x và y 6 trong khong gian n-chiều 
(n21): xeR", y eR", sao cho (x, y) e R”. Khi đó y 
dx trong (9.3) phái duoc hiéu nhu tích chám: ydx — Xy, đụ. 
Phép ánh xa q(x, y) (X, Y) trong R?” mà thỏa mãn tính 
chất (9.3) được gọi là một ánh xạ symplectic. 

Diễn giải cơ học của hình 9.2 còn trở nên đơn giản hơn 
trong trường hợp không gian chiều cao n = 3: tôi không 
cần phải giữ cho các hình vành khuyên dọc theo những 
đường tháng nữa, mà bây giờ là x, f, X, F € R? . Lúc này (x, 


161 


y) nằm trong R^ va ta có một phép ánh xa 9: R5 > R*. Phép 
ánh xa nay gan cáp (vi tri, luc) 6 tay trái tói cho cáp (vi tri, 
luc) ó tay phái tói. Phép ánh xa này hién nhién là ánh xa 
symplectic (sau một phép đổi bién nhu được mô tả ở dinh 
lý vừa rồi). Khi hai đứa trẻ cùng quay vòng một sợi dây' 
bằng cách nắm lấy hai đầu của nó, chúng đang xây dựng 
một ánh xạ symplectic trong không gian IR^ (coi như sợi 
dây đứng yên). 

Diễn giải cơ học có tính phổ quát đến mức nào? Có thể 
chỉ ra rằng, một ánh xạ symplectic bất kỳ, không quá suy 
biến vừa phải, là hợp thành của những ánh xạ xây dựng 


trên những hệ cơ học tương tự như các hệ vừa được mô tả. 


9.6 “Nguyên lý bất định” 


Nguyên lý bất định cơ học lượng tử phát biểu một cách 
đại thể rằng nếu ta biết càng chắc chắn về vị trí của một hạt, 
ta càng kém chắc chắn về vận tốc của nó. 

Tính chất bảo toàn diện tích có thể được xem như là một 
mô phỏng cơ học cổ điển của nguyên lý bất định. Hình 9.4 
cho thấy một ánh xạ bảo toàn diện tích nén chiều rộng của 
một vùng phẳng theo phuong x từ 1 xuống còn € <1. Ta 
có thể nghĩ về sự nén này như là sự thu nhận thông tin về x, 
bởi phạm vi giá trị x khả di bị thu hẹp. Nhung để báo toàn 
diện tích, ánh xạ phải kéo giãn theo phương y. Sự kéo giãn 


” Nguyên van: skipping rope - trò chơi nhảy dây: hai người đứng ở hai đầu 
dây liên tục (và đồng bộ) quay sợi dây vòng qua đầu rồi quét qua chân để 
cho những người khác có thể nhảy liên tuc trong vòng quay của dây. — N.D. 


162 


này nghĩa là pham vi của những giá tri Y là lớn, cho nén ta 
dà làm mát thóng tin vé Y. Tóm lai, dé thu nhan duoc thong 
tin vé X ta đã làm mất thông tin vé Y; các biến số này có thé 
xem nhu những mô phóng của vi trí và động lượng co hoc 
lượng tử, và thực tế chúng thường xuất hiện trong cơ học 
cổ điển như là vị trí và động lượng. 


Bài toán. Cho rằng phép ánh xạ trong hình 9.4 nén vùng 
phẳng như được minh họa. Chỉ ra rằng phạm vi của những 
giá tri Y trong ảnh của miền diện tích A tối thiểu là A / €. 

Kính viễn vọng phóng to những vật thể nhờ vào nguyên 
lý bất định này, như tôi sẽ giải thích sau (mục 9.8). 


9.7 Bảo toàn diện tích trong quang học 

Khảo sát một tia sáng truyền qua một thiết bị quang học 
- một ống kính, một kính viễn vọng, một thị kính, hay một 
vi kính - nhu trong hình 9.5. 





Hinh 9.4. Nén pham vi của x làm giãn phạm vi của y, dẫn theo điều kiện báo 
toàn dién tích. 


163 


X 





m d 
(a) mặt đầu sóng (b) 


Hinh 9.5. (a) Thời gian di chuyến T(x, X) định nghĩa phép ánh xa biến (x, 0) 
thành (X, ©) thông qua (9.6). (b) Chứng minh của (9.6). 


Gọi x và X là tọa độ giao điểm của tia sáng với hai trục 
song song, x và X. Thời gian di chuyển giữa hai đường này 
duoc ký hiệu là T(x, X). Cho L(x, X) = cT(x, X), trong đó c 
= constant là vận tốc của ánh sáng trong không khí.' Cho 
y =sinØ, trong đó 61a góc giữa tia sáng và trục nằm ngang 
trực giao trục x trong hình 9.5(a). Một cách tương tự, ta định 
nghĩa Y = sin©. Ta sé chỉ ra rằng dữ liệu đầu vào (x, y) 
của tia sáng có liên hệ với dữ liệu dau ra (X, Y) thông qua: 


2 gn. X)=-y (9.6) 
ox 

9 

L(x, X)zY. 

3x (x, X) 


* Theo đó L có chiều kích của khoảng cách; lưu ý rằng L là lớn hơn quãng 
đường thực của tia sáng bởi phan thời gian tiêu tốn trong thủy tinh noi 
mà ánh sáng truyền chậm hơn, cho nên T là lớn hơn thời gian cũng quãng 
đường đó cần trong không khí. Trên thực tế ta có thể chọn hệ đơn vị sao 
cho c= 1, trường hợp mà ta sẽ có T= L. 


164 


Đây chính là quan hé tương tự như (9.5) trong ví dụ lấy 
từ cơ học, hình 9.2! Ta đã chứng tỏ bằng một lập luận “phẩy- 
tay” dang cơ (mục 9.3) rằng phép ánh xạ (x,y)>(X,Y)_ 
bảo toàn diện tích. Đây là tính chất cơ bản của bất kỳ thiết 
bị quang học nào. Ta thấy (đúng nghĩa đen) các hiệu ứng 
của tính chất bảo toàn diện tích này khi ánh sáng truyền từ, 
một màn hình tivi chẳng hạn, qua tròng mắt kính, qua giác 
mạc, và lên võng mạc. Tôi sẽ mô tả một biểu hiện lý thú của 
tính chất báo toàn diện tích ở mục tiếp theo. 


Tương ứng cơ học. Bảng những tương ứng (mục 9.5) mó róng 
tit co hoc sang quang hoc: hàm thé náng P(x, X) tuong üng 
độ dài L(x, X) =cT(x, X); lực F = iie tuong tng sinO. 


Chứng minh của (9.6). Hinh 9.5 cho thấy một mat dau sóng 
của những tia sáng phát xuất tại A. Theo định nghĩa, mọi 
vị trí trên một mặt đầu sóng là cách đều A theo nghĩa luôn 
tốn một thời lượng như nhau để đến được vị trí đó từ điểm 
A- “chiếm thời lượng như nhau” sẽ là một cách diễn đạt 
chính xác hon.’ 


1. Hóa ra mặt đâu sóng luôn luôn vuông góc với tia sáng 
trong môi trường đẳng hướng,** như ta đã giả sử tất cả 
thấu kính trong thiết bị quang học của ta đều như vậy. 
Có thể suy ra tính trực giao này từ nguyên lý Huygen; 


* Bởi thời gian được đề cập như là độ dài quang học, ta có thể nói rằng mặt 
đầu lan truyền tại A là một tập hợp cách đều quang học tính, điều đó nghĩa 
là, một đường tròn theo ngữ nghĩa của độ dài quang học. 

** Dièu này nghĩa là vận tốc ánh sáng tại mỗi điểm không phụ thuộc vào 
phương truyền. 


165 


do tinh dang hướng, tập hợp vô cùng bé các điểm có 
thể đến được đó trong thời gian đ/ từ một điểm đã 
cho (các tập hợp điểm này được gọi là các mặt khúc 
xa) là hình cầu chứ không phải hình ellipse. Thông 
tin bổ sung có thể được tìm thấy trong cuốn [ARN]. 
Trong hình học Euclid, các bán kính luôn vuông góc 
với đường tròn; cũng vì lý do đó mà những tia sáng 
luôn vuông góc với các mặt đầu sóng - cần nhắc lại 
rằng các mặt đầu sóng được định nghĩa nhưlà những 
đường tròn với thời gian giữ vai trò khoảng cách.* 


xv X 


yv, Y 


Q 





(a) (b) 


Hinh 9.6. Néu chùm tia thu hep, khi đó góc giữa hai chùm tia mở rộng ra. 
Điều này được nhận thấy như là sự phóng to. Nếu chùm tia thu hẹp lại, 
coi như, bốn lần, khi đó thiết bị phóng ta theo hệ số là 4. 


2. Xem xét hai vị trí liên tiếp của một mặt đầu sóng, 
cách nhau một thời lượng ngắn dT (hình 9.5). Mặt 
đầu dịch chuyển một đoạn cdT, va giao điểm với 
truc X chuyển đi một đoạn dX = cdT /sin©. Theo 
đó cdT / dX = dL /dX =sinO=Y. 


* Tất cả diéu này là một chủ dé của hinh học vi phân; một thảo luận tốt có 
thé được tìm thấy trong, như là, cuốn [DO]. 


166 


Chú ý. Công thức (9.6) phụ thuộc vào dữ kiện rằng các góc 
6, © được đo trong không khí. 


9.8 Kính viễn vọng và bảo toàn diện tích 


Xét một thiết bị quang học, như là một kính viễn vọng 
hay một thị kính (dạng sau được cho thấy dưới dạng biểu 
dé trong hình 9.6). Đối với chúng ta thiết bị này là một hộp 
đen: ta không biết hay không quan tâm xem có thấu kính 
nào, có gương nào ở bên trong, hay có bao nhiêu cái. Tat 


ca nhüng gi ta biét là: 


Một chùm song song của tia sáng được biến đổi 
thành một chùm song song hẹp hơn. 


Chỉ riêng dữ kiện này bao hàm ý nghĩa là thiết bị quang 
học sẽ phóng to vật thé! Tại sao? Sau đây là phác họa cho 
câu trả lời. Trong mục trên ta đã khảo sát phép ánh xạ 
(x,y = sin0) > (X,Y = sin©), vốn gan dữ liệu đầu vào của 
tia sáng cho dữ liệu dau ra. Ta đã thể hiện rằng phép ánh 
xạ đó là bảo toàn diện tích. Bây giờ, sự thu hẹp của chùm 
tia hàm nghĩa rằng phép ánh xạ nén một hình chữ nhật 
mỏng abcd theo phương x. Tinh chất bảo toàn diện tích 
khi đó tác dụng một sự kéo giãn bù lại theo phương y. Mà 
sự kéo giãn theo phương y bản thân nó biểu hiện như sự 
phóng to ảnh. 

Thực tế ta sẽ chỉ ra rằng hệ số phóng to bằng với tỉ lệ bề 
rộng của chùm tia, giả định rằng các góc với trục quang học 


(ví dụ đường trục đối xứng hình học) là nhỏ. 


167 


Sau day là một giải thích chỉ tiết hơn cho nhận định ở trên. 
Trong thảo luận sau ta sẽ làm việc với những góc nhỏ, điều 
này cho phép ta coi y = sinØ xấp xỉ Ø và Y= sin O xấp xi ©. 


1. Mỗi tia sáng- nhu, cC trong hinh 9.6- duoc dác trung 
bói mót diém (x, y) trong mát pháng, trong dó x là 
toa dó nháp vào và y là góc xáp xi cüa tia sáng vói 
truc quang hoc. 

2. Hé số phóng to của thi kính là tỉ số 0, / 0, , trong đó 
0, là góc giữa hai chùm tia song song tới thị kính, và 
0, là góc giữa các chùm ra (hình 9.6). Trước tiên, lưu 
ý rằng một chùm tia song song được cảm nhận bằng 
mắt chúng ta như là một điểm, bởi tất cả tia sáng 
song song hội tụ tại một “điểm ảnh” của võng mạc 
chúng ta (giả định chúng ta lấy tiêu điểm mắt mình ở 
vô cực và có tầm nhìn hoàn hảo). Bây giờ, hình dung 
ta đang nhìn vào một con thuyền ở xa, có chùm tia 
song song ab (hình 9.6) đến từ một diém' ở đuôi tàu 
và có chùm tia khác dc đến từ một điểm ở mũi tàu. 
Với mắt thường đuôi tàu và mũi tàu hiện ra rất gần 
bởi vì các chùm tia hợp thành một góc nhỏ; tôi hầu 
như không cần xoay mắt mình để nhìn từ đầu này 
đến đầu kia. Nhưng các chùm tia được biến đổi AB 
va CD hợp thành một góc lớn hơn, để mà đuôi tàu 
và mũi tàu sẽ hiện ra cách xa nhau hơn - chính xác 
là xa hơn Ø, / 0, làn. 


* Các tia sáng phát ra từ một điểm thì không hoàn toàn gọi là song song, 
nhưng con thuyén là ở rất xa và ta có thể xem như chúng là song song. 


168 


3. Chùm tia tới ab trong hình 9.6(a) tương ứng với đoạn 
ab trong hình 9.6(b); chùm tỉa tới bị nghiêng trong 
hình (a) tương ứng với đoạn cd trong hình (b). Các 

- chùm tia có góc và vị trí nằm giữa hai đối cực này hợp 
thành phần bên trong của hình chữ nhật abcd. Doan 
nằm ngang ab ánh xạ thành một đoạn ngắn hơn AB 
nhờ vào tính chất chùm-tia-thu-hẹp. Độ đài của đoạn 
nằm ngang là bề rộng của chùm tia song song tương 
ứng. Do đó tỉ số của các độ dài ab | AB = À, bàng vói 
tỉ số của bé rộng các chùm tia. Nhờ su tuyến tính, mọi 
đoạn nằm ngang trong abcd (i) ngắn lại theo cùng 
một hệ số A và (ii) vẫn nằm ngang. Độ cao của abcd 
là sinØ,, trong khi độ cao của ABCD là sinØ;. Các diện 
tích của abcd và ABCD là bằng nhau: 


ab sin, = AB :sinO, ; 


thay sin Ø bang 0 va dùng ab/AB = À, ta thu duoc hệ số 
phóng to như là ti số của bề rộng các chùm tia: 


0,10, - À. 


9.9 Bai tap 

1. Kiểm chứng rằng nếu dao hàm riêng hỗn hợp 
3.46, khi đó hệ phương trình (9.5) xác định X, 
Y như là những hàm số của x, y. 
Lời giải. Theo điều kien, P.X) là một hàm đơn điệu 

X 

cüa X. Theo dó X duoc xác dinh chi theo x, y. Theo 
dó phuong trinh thü hai (9.4) xác dinh Y theo x, y. 


169 


2. Phép ánh xa tương ứng với ham sinh P= x-a 
là gi? Làm thé nào môt phép ánh xa nhu váy có thé 
hién thuc hóa duoc bang cách str dung co hoc? Goi 
y: Xem hinh 9.3. 

3. Tim hàm sinh P(x, X) tao ra từng loại ánh xạ trong 
hinh 9.1. 

4. Biết một phép ánh xa tuyến tinh với dinh thức bằng 
1, tìm một hàm sinh tạo ra phép ánh xạ này. 

5. Xem xét một hệ với lò xo được thể hiện trong hình 
9.7. Ánh xạ nào trong hình 9.1 có thể được hiện thực 


hóa nhờ vào sự lựa chọn thích hợp những hằng số 
Hooke k,, kạ và kạ? 





Hinh 9.7. Một phép ánh xạ diện-tích-bảo-toàn tổng quát (hơn) được hiện 
thực hóa nhờ những lò xo. 


6. Chọn lựa nào cho những hằng số Hooke trong hình 
9.7 tương ứng với hệ kính trong hình 9.6(a)? 

7. (Trong bài tập này tôi giả định độc giả quen thuộc với 
công thức thấu ae ays tương tu cơ hoc của công 
thức thấu kính + he —. Gợi ý: Công thức thấu kính 
thể hiện một thức tế la các tia sáng được phóng ra từ 
mót diém tái hói tu tai mót diém khác. Tát cà tia sáng 
nhu váy tón mót thói luong nhu nhau [truyền di] giữa 
hai điểm này. Đối với một hệ cơ học tương ứng, thế 


170 


10. 


nang là nhu nhau cho nhting hinh trang khác nhau, 
va mót tóng nào dó cüa luc thé nén bang khóng. 


. Cho ma trân A 2 x 2 đối xứng bat kỳ, tìm một hệ cơ học 


có thế năng là dạng toàn phương — T Ax,x), và theo đó 
lực thé tai x là Ax. 


. Bang cách sử dung mô hình hóa cơ học của một ma 


trận đối xứng A từ bài tập ở trên, chứng minh rằng giá 
trị riêng của A là số thực. Gợi ý: Nếu các giá trị riêng 
không là số thực, thì sẽ tồn tại một động cơ vĩnh cửu. 
Ấy là, khi đó công được lực Ax thực hiện vòng quanh 
đường tròn đơn vị là bằng không (chứng minh không 
đòi hỏi phép tính nào). 

Hãy chỉ ra rằng tính trực giao của véc tơ riêng của một 
ma trận đối xứng A là một hé quả của sự không tôn 
tại động cơ vĩnh cửu. Gợi ý: diễn giải Ax như là lực 
được một thiết bị cơ học thích hợp gây ra. 


171 


10 


CAI BÁNH XE DAP 
VA BINH LY GAUSS-BONNET 


10.1 Giói thiéu 

Chương này kể một câu chuyện lý thú vé mối liên hệ giữa 
trò chơi với cái bánh xe đạp và một định lý cơ bản của hình 
học vi phân. Các góc nội tiếp trong một tam giác phẳng có 
tổng bằng 180°. Khẳng định này có thể phát biểu lại một 
cách tổng quát và cơ bản hơn: nếu tôi đi vòng quanh một 
đường cong kín trên mặt phẳng, khi đó mũi của tôi được 
xem như là một véc tơ, sẽ quay một góc là 2r (với điều kiện 
là tôi luôn nhìn thẳng tới truóc).' 

Liệu điều tương tự còn đúng với những cư dân sống trên 
những mặt cong? Hình 10.1 minh họa một đường đi hình 
tam giác trên mặt cầu. Hai cạnh nằm trên những kinh tuyến 
và một cạnh trên xích đạo. Đối với cư dân của mặt cầu các 
cạnh của tam giác hiện ra như một đường thang.” Một máy 


* Y nghĩa toán học cụ thể của phát biểu này được cho trong mục 10.3. 
** Những đường "tháng" như vậy được gọi là những đường trắc địa và được 
định nghĩa ở mục 10.3. 


172 


bay bay vóng quanh tam giác nay sé ré trai mót góc 1/2 ba 
lần giữa các lối di “thẳng”, theo đó tong cộng xoay một góc 
32 / 2 < 27 trong suốt hành trình của nó. Thực ra với mọi 
đường đi khép kín trên một mặt cau đơn vị, “góc xoay” có 
thể tính bằng: 


0=2n-A, (10.1) 


trong dó A là dién tích duoc lói di kin bao quanh. Đối với 
đường theo phương xích đạo, ví dụ, ta có A = 2n (diện tích 
của mát bán cau), và theo đó 0 = 2z — 27 = 0, phù hop 
vói truc giác. 

Biểu thức (10.1) là một trường hợp đặc biệt của dinh lý 
Gauss-Bonnet. Định lý xác định “góc xoay” Ø cho một lối đi 
kín trên một mặt trơn bất kỳ, không nhất thiết phải là mặt 
cầu. Các kiến thức cơ bản can thiết cho phát biểu định ly 
được trình bày ở mục 10.3. 





Hình 10.1. Tổng các góc trong một tam giác cầu là z = A / R. 


173 


Sau đây là tóm tắt nội dung của chương. Cốt lõi của dinh 
lý Gauss-Bonnet nằm trong một định lý được phát biểu đơn 
giản về những mặt nón ở mục 10.2; nó là điểm chốt của cả 
chương. Định lý này nảy ra trong đâu tôi khi tôi đang thay 
một cái săm xe bị thủng, như mô tả ở mục 10.5. Không chỉ 
phát biểu định lý mặt nón được cơ học gợi ý, mà ngay cả 
chứng minh cũng duoc co học dua ra (tr. 177)." Nội dung 
của các mục còn lại là những ứng dụng của định lý mặt 
nón, bao gồm: 


1. Lam thể nào để đo diện tích của một miếng đất bằng 
cách sử dụng một bánh xe quán tính. 

2. Làm thế nào sự đổi hướng của trục bánh xe gây ra chuyển 
động quay. 


đường sinh 








mặt phẳng trực giao 


đường sinh của C* 


Hình 10.2. Định nghĩa của mặt nón đối. 


* Chứng minh toán học thuần túy có thể được tìm thấy trong cuốn [L2]. 


174 


3. Kiến thức co bản cho định lý Gauss-Bonnet (độ cong 


cua cái nón con lai. Chüng minh chi tiét có thé duoc tim 
tháy trong cuón [L2]. 
Dé thay rang nón càng nhon, thi nón dói ngáu càng tu. 
Dinh lý sau đây phát biểu một mối quan hệ cụ thể giữa chúng. 
Mặc dù đơn giản, định lý này góp phần tạo nên công thức 
Gauss-Bonnet (như được cho thấy ở mục 10.4). 


LEZ 


Hinh 10.3. Vai mặt nón và phan đối của chúng. A(c) + L(c') = 2 





Dinh lý nón đối ngẫu. Nếu C là một mặt nón lôi và C* là nón 
đối ngẫu của nó, thì ta có: 


A(C)+ L(C') 2m, (10.2) 


trong dó A(C) là góc khói cüa C, nghia là, dién tích phán 
mặt cau don vi S? được giới han bởi C và L(C*) là độ dài của 
đường cong C' r^S? trên mặt câu don vị. Luu ý ràng các 
mặt nón ở đây không nhất thiết phái tròn. 


Định lý hình học thuần túy này được gợi ra nhờ cơ học, 
cũng như là chứng minh được đưa ra tiếp đây. 


176 


Chứng minh nhờ co hoc. 

Hé cơ hoc. Các đường sinh của hai mặt nón C và C' hop. 
thành nhüng cáp truc giao. Ta háy dai dién cho mỗi đường 
sinh bằng véc tơ đơn vị của nó, với đuôi đặt tại đỉnh của mặt 
nón. Theo đó ta có một bó những hình ngoặc vuông chập lại 
với nhau tại tâm (hình 10.4). Ta nghĩ về những hình ngoặc 
vuông này như những vật thể đặc có thể xoay tự do quanh 
tâm. Các đầu của những hình ngoặc vuông này hợp thành 
hai đường cong c và c' trên mặt cầu đơn vị S’. 






chân không 


moment quay 
cả... giằng co 


nhìn từ — lò xo lực căng không đổi 
bên dưới 


Hình 10.4. Ap lực trên ds (phía trên) cân bằng hợp lực của lực căng lén ds 
(phía dưới). 


Bây giờ ta hình dung rằng mặt cầu chứa một chất khí hai 
chiều có áp suất p = 1, nhưng phan nón cầu được c bao lấy 
chứa chân không. Áp suất cố làm sụp đổ đường cong c. Để 
bù lại, ta hình dung đường cong c” là một lò xo lực căng 
không đổi, có lực căng T = 1, được dính vào các đầu “thấp 
hơn” của các hình ngoặc vuông. Điều này tạo ra một sự 


177 


giáng co: cá hai duóng cong déu có xu hướng sup đổ - một 
cái do áp suất, cái còn lại do lực căng." Độ rắn của các hinh 
ngoặc vuông ngăn sự sụp đổ xảy ra đồng thời. 


Trạng thái cân bằng. Đáng lưu tâm là, hệ cơ tính vừa được 
mô tả là ở trạng thái cân bằng phiếm định bất kể hình dáng 
của mặt nón C. Tam gác lại phần chứng minh một lúc, ta 
lưu ý rằng điều này hàm chỉ nhận định (10.2). Quả vậy, thế 
năng khi đó là không phụ thuộc vào hình dáng của C. Nhưng 
thế năng của bong bóng chân không là A(C), trong khi thế 
năng của một lò xo lực căng không đổi là độ dài L(C') của 
nó (xem mục A.4 và A.1). Do vậy: 


A(C)+ L(C*) = constant. 


Bang cách dé bep C vé một điểm ta mở rộng C" thành 
một đường tròn cực đại, và theo đó hằng số được xác định 
bằng 2z, do đó chứng minh được (10.2). 

Còn phải chứng tỏ rằng hai mặt nón luôn ở trạng thái cân 
bằng. Xem xét hai hình quạt nhỏ tương ứng trên C và trên 
C". Gọi ds và ds" là các độ dai của các cung tương ứng của c 
vac” (hinh 10.4). Áp lực trên ds được cho bởi p . ds = ds và 
theo đó moment quay quanh phương ÓA song song với tiếp 
tuyến tại một điểm trên cung bằng ds+e, trong đó £ là nhỏ 
vô cùng so với ds: € / ds —> 0 khi ds —› 0. Mặt khác, cung 
đs” tùy thuộc vào hai đơn vị lực của lực căng; góc giữa hai 


* Áp lực và căng thẳng có thể có ảnh hưởng như nhau lên con người [nguyên 
van: pressure and tension; pressure vừa nghĩa là áp suất, vừa có nghĩa là 
áp lực, tension vừa có nghĩa lực căng (đối với các vật, như là, dây, lò xo...), 
vừa có nghĩa căng thẳng (đối với người) - N.D] 


178 


CLA GD © 


f kds = 2m f kds = 2n f kds =0 


Hình 10.5. Độ cong phẳng và tích phan của nó. Trong suốt hành trinh vóng 
quanh đường cong, tiếp tuyến xoay một góc 2x nếu đường cong không tự-cắt. 


lực này được cho theo góc giữa hai mặt phẳng tiếp xúc với 
mặt nón C” dọc theo hai đường sinh viền ngoài hình quạt. 
Nhưng góc giữa hai mặt phẳng này bằng với góc giữa đường 
vuông góc của chúng, chính là, voids. Ta kết luận rằng hợp 
lực lên cung đs” là 2T sin(ds /2) = ds + € . Moment quay 
trên đs” có độ lớn ds + £. Các moment quay giằng co trên 
ds và ds" thế nên có cùng độ lớn, theo thứ bậc quan trọng. 
Ngoài ra, các phương của những moment quay này là ngược 
nhau, bởi các tiếp tuyến tại các điểm tương ứng trên c và 
c' là song song. 

Phan còn lại của chương này ta khai phá vài hệ quả của 
định lý nón đối ngẫu. 


10.3 Sự lập thành công thức Gauss-Bonnet và 
hiểu biết cơ bản 

Trong mục này tôi trình bày phát biểu của định lý Gauss- 
Bonnet; mục kế cho thấy làm thế nào định lý này suy ra từ 
định lý về những nón đối ngẫu. 
Độ cong phẳng. Độ cong của một đường cong phẳng được 
định nghĩa như là ` 


179 


Mat cong 


Mat phang tiép tuyén 





Hình 10.6. Độ cong trắc địa là độ cong của đường cong được chiếu lên mặt 
phẳng tiếp tuyến. 

dé 

ds 
(hinh 10.5), trong đó s là độ dài cung va Ø là góc giữa tiếp 


k 


tuyến và một phương cố định trong mặt phẳng. 

Nói theo vật lý, k là vận tốc góc của tiếp tuyến khi tiếp 
điểm di chuyển dọc theo đường cong ở vận tốc đơn vị. Thực 
vậy, nếu vận tốc là 1, khi đó s là thời gian, và ge bà vận tốc 
thay đổi của góc theo thời gian, chính là, vận tốc góc. 

Dễ thấy là nếu tôi đi vòng quanh một lối đi phẳng kín 
không từ giao với chính nó, lúc nào cũng nhìn thẳng phía 
trước, khi đó mũi của tôi sé xoay một góc 2m: 


[ «ds =2; (10.3) 


chuẩn xác hơn, theo định nghĩa của k và theo định lý cơ 
bản của giải tích thì: 


L dO 


f, «cds =f: ads = 6(1)~ 6(0)=27, 


18O 


trong đó phuong trinh sau cùng diễn tả việc tiếp tuyến với 
một đường cong kín sẽ xoay một góc 2z nếu đường cong 
không tự nó giao cắt. Dữ kiện này là không quá hiển nhiên 
như thoạt trông: đối với một đường cong “rối” như trong 
hình 10.5 nó có thể không rõ ràng đến vậy. Một chứng minh 
chặt chẽ có thể được tìm thấy trong cuốn [CL]. 


Độ cong trắc địa. Thay vì một mặt phẳng bây giờ ta xét đến 
một mặt cong (hình 10.6). Ta hãy hình dung một con kiến 
di chuyển doc theo một lối đi y trên mặt cong. Con kiến bé 
xíu nghĩ rằng mặt cong là phẳng, và với nó độ cong của y 
tại một điểm, đơn giản, là độ cong (phẳng) hình chiếu của y 
lên mặt phẳng tiếp tuyến tại điểm đó. Độ cong “hình chiếu” 
này được gọi là độ cong trắc địa của y. Tích phân | , K(s) ds 

có ý nghĩa của một góc mà theo đó nó xoay theo trong hành 
trình ngang quay. Đường cong bất kỳ mà có độ cong trắc địa 
là bằng không sẽ được con kiến cảm nhận như một đường 
thẳng. Đường cong như vậy được gọi là đường trắc địa. 


Ánh xạ Gauss 





Hình 10.7. Độ cong Gauss 


18] 


Sau đây là một diễn giải vật lý: độ cong trắc dia của một 
đường congY trên một mặt cong là vận tốc góc quay quanh 
đường pháp tuyến với mặt cong của véc tơ tiếp xúc có điểm ` 
gốc di chuyển dọc theo y ở vận tốc đơn vị. 


Độ cong Gauss. Để định nghĩa độ cong Gauss tại một điểm 
p, ta xét một miếng nhỏ có diện tích AS để bao xung quanh 
p (hinh 10.7). 

Quan sát miếng “lông nhím" tao thành từ những véc to 
pháp tuyến đơn vị ở trên miếng nhỏ dang xét. Ta ré từng véc 
tơ đơn vị này đi và đặt gốc của chúng tại một điểm chung. 
Bằng cách này ta gán một điểm trên mặt cầu đơn vị cho mỗi 
điểm trên mặt cong. Ánh xạ này được gọi là ánh xạ Gauss, 
mặc dù ánh xạ chuột (hay một ánh xa maus’) sé gợi tả hơn. 
Gọi AA là góc khối của hình nón có được. Độ cong Gauss 
tại một điểm p được định nghĩa là 


AA 
SUD Y 5 


trong đó giới hạn được lấy trên khắp các miếng chứa p với 
đường kính tiến về không. Nói cách khác, K là định thức 
Jacobi của ánh xạ Gauss. Độ cong Gauss đo “độ phông” 
của mặt cong. Diện tích AA mang dấu; với những bề mặt 
lói như một quả trứng, nó là dấu duong, và theo đó K > 0 
(ta giả định trường hợp không suy biến). Với một mặt yên 
ngựa, K <0. Hình trụ, dù có mặt cong, là không bị phông và 
thực té có K = 0. Thuc vậy, với hình tru ảnh của một mánh 


* Nguyên văn: a maus map: map nghĩa là ánh xạ; maus là một từ tiếng Đức, 
nghĩa là chuột. - N.D. 


182 


qua phép ánh xa Gauss Suy sup thành mót cung trón, có 
dién tích AA = 0. 


D 


Hình 10.8. Một mièn D của mát cong, được đường cong y viên quanh. 


Công thức Gauss-Bonnet. Khảo sát một miễn D trên một mặt 
cong được đường cong yviền quanh, như được cho thấy trong 
hình 10.8. Người đọc có thể nghĩ về y như là một vĩ tuyến 
trên mặt cau; tuy nhiên, đừng coi nó là tròn: nó có thể là con 
đường nào đó trên bề mặt của một tiểu hành tỉnh có hình 
dạng không đều. Công thức Gauss-Bonnet phát biểu rằng: 


f kas [| Kas =27; (10.4) 


trong d6 k là dó cong trắc địa của đường cong y, K là độ cong 
Gauss của mặt cong, và đs là một phần tử nhỏ vô cùng của 
điện tích bề mặt. 


Một diễn giải của công thức Gauss-Bonnet. Ta hãy viết lại 
(10.4) như: 


f kas =2m~ ff Kas. 


Vé trái có thé duoc ví nhu là góc xoay - góc ma theo dó 
dau máy bay xoay khi máy bay di chuyén mót vong quanh 
đường cong y trên mát cong. Dinh ly phát biéu rang góc 
xoay là bằng 27 trừ di tổng “độ phông” [[K dS trên miền. 


185 





(b) 
Hinh 10.9. Chứng minh của dinh ly Gauss-Bonnet. 


Ta vira dién dich (10.4), nhung liéu nó có mót giái thích 
don gián khóng? Trong muc tiép theo tói sé cho tháy ráng 
(10.4) suy ra từ dinh lý nón đối ngẫu. Và điểm cốt lõi của 
định lý nón đối ngẫu là việc góc giữa hai mặt phẳng bằng 
với góc giữa hai đường vuông góc của chúng. Điển! tương tự, 
thế nên cũng có thể được phát biểu cho công thức Gauss- 
Bonnet. Một lần nữa như trong nhiều ví du khác, điều gì đó 
không ngờ và thú vị (định lý Gauss-Bonnet) giản lược thành 
một điều gì khác đơn giản đến không ngờ. 


10.4 Công thức Gauss-Bonnet 


Định lý nón đối ngẫu, mà ta “đã chứng minh được” bằng 
một lập luận cơ học đơn giản, có thể được phát biểu lại để 
trở thành định lý Gauss-Bonnet. Cho nên Sau cùng, ta có 
thể dùng cơ học để chứng minh định lý Gauss-Bonnet. 


Chứng minh. Ta bắt đầu bằng việc xác lập bối cảnh của công 
thức Gauss-Bonnet: trên một bé mặt lói trong R*1a một 
hình đĩa D được bao bởi một đường cong khép kín y (hình 


184 


10.9). Xét một mặt nón C duoc tạo thành từ những véc to 
pháp tuyén n vói D chay doc theo y, cüng voi mat nón đối 
ngẫu C°. Theo định lý nón đối ngẫu: 


A(C) + L(C”) = 2m. (10.5) 
Theo định nghĩa của độ cong Gauss, K = dA/dS, ta có: 
A(C)= |, Kas, 


Còn phải chỉ ra rằng số hạng thứ hai trong (10.5) là tích 
phân của độ cong trắc địa. Ta hãy rê một véc tơ pháp tuyến 
đơn vị n' ec' trong hinh 10.9(b) đến điểm tương ứng trên 
y (hình 10.9(a)). Lưu ý rang L(C”) = I, a(n") ds , trong đó 
(Xn) là vận tốc góc của véc ton” quanh phuong pháp tuyến 
n, khi điểm P di chuyển vòng quanh y ở vận tốc đơn vi. Bởi 
góc ø = Z(n', T) là một hàm tuần hoàn trên s, ta có: 


f, omas = | ods. 


Cần nói rằng nếu tôi di một vòng quanh 7, lúc nào cũng 
nhìn thẳng phía trước, khi đó mũi của tôi sẽ xoay một góc 
đúng bằng với khi tôi xoay đầu liên tục trong suốt quãng 
đường nhưng miễn sao khi quay về mặt vẫn hướng cùng một 
hướng như khi khởi hành. Nhung @(T) = k theo định nghĩa 
của độ cong trắc địa. Điều này chỉ ra rằng Lys k ds 
và két thác cháng minh cüa cóng thác Gauss-Bonnet. 


185 


10.5 Bánh xe dap và các mát nón đối ngẫu 


Y tưởng về những mặt nón đối ngẫu được gợi ra bởi một: 
cái bánh xe đạp. Khi tôi đang vá một cái săm xe đạp bị thủng, 
câu hỏi sau đây chợt đến: “Có thể xoay một bánh xe quanh 
trục khi chỉ cầm trục của bánh xe không?” Ban đầu, cái 
bánh xe ở trạng thái nghỉ, các ổ trục hoàn hảo, và bánh xe 
được giữ cân bằng, sao cho không quay quanh trục của nó. 

Một ví dụ trong hình 10.10 cho thấy rằng câu trả lời là 
có thể. Thực tế, bánh xe xoay một góc cho bởi góc khối của 
mặt nón được trục vạch ra, như ta sẽ chỉ ra." 

Có thể giả lập chuyển động trong hình 10.10 với một 
cánh tay, như sau. Đưa thẳng tay phải của bạn ra phía trước 
mặt, nắm bàn tay lại thành hình quả đấm và giữ ngón cái 
giơ lên. Cánh tay là trục của một bánh xe giả tưởng, và ngón 
cái là một cái nan hoa làm dấu trên bánh xe đó, trực giao với 
cánh tay/trục. Bây giờ thực hiện ba chuyển động như sau: 


1. Đưa cánh tay lên qua khỏi đầu bạn; ngón cái sẽ chỉ về 
phía sau. Giữ sao cho cổ tay bạn không lúc nào bị xoay 
(như là khi bạn vặn một cái tuốc nơ vít); điều này giống 
như bánh xe không xoay quanh trục. 


* Sự quay vòng này của bánh xe là một biếu hiện của cái-goi-là holonomy 
liên đới phép chuyến dịch song song (cuốn [L2]). Một diễn giải cơ học của 
phép chuyển dịch song song là như sau. Cho một véc tơ chỉ phương, tưởng 
tượng rằng véc tơ này là một cái nan hoa của cái bánh xe mà vành xe tiếp 
xúc với bé mặt đường. Không lúc nào bánh xe xoay quanh trục của nó. Khi 
bánh xe được mang dọc theo một đường cong biết trước trên bề mặt đường, 
cái nan hoa bị di chuyển theo cách mà được câu ở trên chỉ ra. Đây là một 
diễn giải cơ học của phép dịch chuyển song song. Cho một định nghĩa chặt 
chẽ, xem cuốn [ARNI. 


186 





cái nan hoa làm 
dau 


Hinh 10.10. Truc nối vạch ra một hinh nón có góc khói 1/2; bánh xe xoay 
một góc 1/2. 


2. Hạ cánh tay xuống vi trí nằm ngang phía bên phải của 
bạn. Ngón cái vẫn chỉ về phía sau. 

3. Vẫn giữ nguyên cánh tay như vậy và đi một vòng trên 
mặt phẳng nằm ngang đến vị trí ban đầu. Ngón cái bấy 
giờ chỉ sang phải. Nhưng nó đã xảy ra, mà bạn không 
xoay cổ tay mình! 


Lập luận của chúng ta dựa trên việc sử dụng quán tính 
của bánh xe để hoàn thành phép dịch chuyển song song. 
Để hoàn thành phép dịch chuyển song song của một véc 
tơ dọc theo một đường cong trên bề mặt phẳng, hình dung 
véc tơ này như là một cái nan hoa được đánh dấu trên bánh 


187 





A fe 


os 





Hinh 10.11. Bánh xe quay vong trén mót mat nón C' xoay một góc 2z - L(c'). 


xe. Khi bánh xe duoc mang di quanh duóng cong, sao cho 
mặt phẳng chứa bánh xe luôn tiếp xúc với bé mặt phẳng, 
cái nan hoa trải nghiệm phép dịch chuyển song song. 

Ý tưởng về mặt nón đối ngẫu đã đến từ việc suy nghĩ về 
một cái bánh xe như thế này. Hình dung cái bánh xe khi 
trục của nó quét thành một hình nón C (hình 10.11). Bánh 
xe thực hiện một chuyển động đung đưa lắc lư. Vành bánh 
xe tiếp xúc mọi lúc với một mặt nón giả tưởng trong không 
gian. Đây chính xác là mặt nón đối ngẫu C". 

Bánh xe xoay một góc bao nhiêu sau khi trục của nó 
thực hiện một chuyển động dạng nón? Câu trả lời có được 
nhờ quan sát sau. 

Dinh lý. Giá sử mặt phẳng của bánh xe lăn tròn trên C' mà 
không trượt; khi đó cái nan hoa tiếp xúc với C' là trục đối 
xứng tức thời của chuyển động quay của bánh xe. 

Chứng minh. Xem xét cái nan hoa tiếp xúc C" tại một thời 
điểm nào đó. Cái nan hoa này có vận tốc bằng không: thực 
vậy, vận tốc của nó theo phương pháp tuyến với mặt phẳng 


188 


là bằng không, bởi mat nón C' tinh tiếp xúc với mặt phẳng tai 
điểm đó. Thêm nữa, vận tốc trong mặt phẳng là bằng không 
bởi bánh xe không xoay quanh trục nhờ vào 6 trục hoàn 
hảo và nhờ vào giả thiết ban đầu bánh xe ở trạng thái nghỉ. 


Hệ quả. Sau khi trục chạy hết một vòng hình nón C, bánh 
xe xoay một góc Q = 27 — L(C’). 


Chứng minh. Thực vậy, ta hinh dung phủ một lớp son ướt 
lén C". Sau khi bánh xe thực hiện một vòng lăn quanh C", 
một phan hình quạt của bánh xe sẽ lấy mất lớp sơn của C". 
Bởi không có chuyển động trượt, cung hinh quạt có cùng 
độ dài như “phần hình váy” của nón C”, nhu được chỉ ra 
trong hình 10.11. Góc của phần cung không được sơn là 
2Z — L(c ); đó là góc mà bánh xe đã xoay. 





Hinh 10.12. Cầu kế. Diện tích A = ar’. 


Theo định lý nón đối ngẫu ta kết luận: 


œ = A(C). (10.6) 


189 


Diéu này nghia là bánh xe xoay mót góc bàng vói góc 
khối của hình nón mà trục của nó khoét ra. 


10.6 Diện tích của một đất nước 


Theo (10.6), nếu trục của một bánh xe khoét ra một nón 
C, thì từ trang thái tĩnh bánh xe sẽ xoay một góc bằng với 
góc khối A(C) của nón. Sau đây là một ứng dụng của quan 
sát này. 
Cau kế. Hình dung một quả cầu thủy tinh hữu cơ, với một 
cây kim nhọn quay quanh tâm; cây kim có thể chỉ vào bất 
cứ điểm nào trên quả cầu. Cây kim cũng đóng vai trò trục 
của cái bánh xe với ổ trục hoàn hảo. 


Do điện tích bên trong một đường cong kín y trên mặt câu. 
Ta đặt cây kim tại điểm xuất phát trên % với bánh xe được 
cố định, ta đánh dấu một cái nan hoa trên bánh xe và ghi 
nhớ vị trí của nó. Sau đó ta dẫn hướng mũi kim vòng quanh 
% mang nó trở về điểm xuất phát. Bằng cách đo góc a mà 
bánh xe vừa xoay, ta thu được diện tích A bên trong y 
A=QR’, 

trong đó R là bán kính của mặt cầu. 

Để chính xác, góc œ được định nghĩa như một bội số của 
2n, và ta phải có chút cẩn thận hơn ở đây. Tuy nhiên, nếu y 
được giới han trong một bán cau, ta có thể chọn 0 < a < 2m. 


190 


Ti 


BIEN PHÚC THAT LÀ 
DON GIÁN 


11.1 Gidi thiéu 
Trong chuong nay tói trinh bay mót phan ly thuyét vé bién 
phức, bằng trực giác vật lý nhưng không có chứng minh chặt 
chẽ. Không đòi hỏi bạn đọc tiếp xúc trước với biến phức. Y 
tưởng, được sử dung ở quá nửa chương này, là liên kết hàm 
phức bất kỳ với một lưu chất lý tưởng cháy trên mặt phẳng 
(chi tiết ở mục 11.3). Nhờ vào ý tưởng này, một số khẳng 
định cơ bản trong lý thuyết hàm phức trở nên hiển nhiên. 
Mục đầu tiên về số phức đòi hỏi một ít kiến thức cơ bản. 
Phan còn lại của chương có thể tiếp cận được với bất cứ ai 
đã nắm được khái niệm tích phân theo đường. Các khái 
niệm về toán tử div và toán tử curl được giải thích 6 mức 
độ chúng được sử dụng. 
Sau đây là vài điểm nói bật. 
1. Công thức tích phân Cauchy, một kết quả nén tang, được 
chỉ ra như một dạng của luật bảo toàn khối lượng khác. 
Công thức phát biểu rằng: nếu lưu chất không nén được 
nào đó được sinh ra tại một điểm bên trong vùng, một 


191 


luong tuong duong phái thoát ra khói bién cüa vüng 
(muc 11.5). 

. Dinh lý ánh xa Riemann, một trong số khẳng định quan 
trong nhất của ly thuyết ham phüc, duoc thé hién duói 
dang gan như hiển nhiên với một lập luận vật lý. Trong 
suốt một thời gian sau khi đã học định lý này, và có thể 
trình bày chứng minh của nó theo ai đó yêu cầu, tôi vẫn 
không thể thực sự lý giải được tại sao định lý lại đúng. 
Diễn giải vật lý ở mục 11.7 làm cho định lý trở nên rất 
đáng tin và nó có thể phiên dịch thành một chứng minh 
chặt chẽ." 

. Cái rất đáng lưu tâm là công thức nổi tiếng 
1+1/2?+1/3?+-.-= 7? 6 của Euler có thể phát biểu 
dưới dạng: đối với dòng chảy trên mặt phẳng của một 
lưu chất không nén được với nguồn và giếng hút, khối 
lượng sinh ra tại nguồn đúng bằng với khối lượng hấp 
thụ tại giếng hút (mục 11.8). 


11.2 Số phức đã được phát minh như thế nào 


Ôn lại tính nhân. Làn đầu được dạy rằng (-1)-(-1)= 1, tôi 


và vài người bạn học cảm thấy bối rối và nghĩ rằng: “Nếu 


âm là xấu, làm thế nào nhân hai “cái xấu” lại thành cái 


tốt?” Rất lâu sau tôi mới nhận ra rằng câu chuyện này có 


ý nghĩa hình học. Một số âm, được xem như một véc tơ 
trên đường tháng, hop thành một góc x với chiều dương 


của truc x: ⁄(—1) = z , (hình 11.1); đối với một số dương góc 


* Các chỉ tiết của nó có thé được tim thấy trong một cuốn sách xuất sắc của 
Nevanlinna và Paatero [NP]. 


192 


này là bằng không: Z(1) = 0, hay, ta cũng có thể nói, bội số 
nguyên của 27. 





—1 1 


Hinh 11.1. Z(.) 2 L(+ Z() 2 x/2*z/2-m, để mà # là một số âm. 


Quy tắc phép nhân, được diễn đạt một cách hình khối, 
phát biểu: “ Trong phép nhân, các góc cộng được thêm vào, 
trong khi các độ lớn được nhân lên." 

Điều này hé lộ một quy tắc có vẻ như lạ lùng được phát 
biểu trước đó. Thực thế, 


⁄(-19)-(D)= ZN) + ZCcD)- zz = 20, 


sao cho (-1): (—1)nam doc theo chiéu duong truc x, tác là, 
một số duong. 


Giới thiệu số i. Vậy đâu là định nghĩa hợp lý của “số” ¡ như 
là? = i. i= -1? Quy tắc phép nhân được phát biểu ở trên 
gợi ra câu trả lời: bởi các góc cộng thêm trong phép nhân, và 
bởi Z(-1) =, ta trông chờ Z(i)= 7/2! Điều này dẫn ta đến 
định nghĩa 7 như được chỉ ra trong hình 11.1, đơn giản như 
là điểm (0, 1) trong mặt phẳng." Theo đó ta đã định nghĩa 





* Cũng biện minh như vậy ta có thé nói i= (0, -1) . Sở di không ghi vậy được 
bởi vì ác cảm tâm lý của chúng ta đối với những ký hiệu âm. 


195 


số phức don gián nhất, i. Một số phức tổng quát được dinh 
nghĩa là một điểm (x, y) trong mặt phẳng, được viết ra vì lý 
do truyền thống, vì tính tiện lợi, và theo cảm quan chung, 
như z = x + iy; phép nhân của những số phức duoc định 
nghĩa theo quy tắc phát biểu ở trên: các góc (hay các đối 
số) cộng thêm, và các độ dài (các khoảng cách đến gốc tọa 
độ) nhân lên. Chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong bất kỳ 
cuốn sách nào về biến số phức, chẳng hạn cuốn [NP], [Sp]. 


11.3 Hàm số như dòng chảy lưu chất lý tưởng 


Ý tưởng đơn giản nhưng không quá-hiển-nhiên sau đây 
tạo thành một trong các cầu nối giữa biến phức và vật lý: 

Xem một hàm số f(z) như một trường véc tơ trong mặt 
phẳng, bằng cách gán cho từng điểm z, véc tơ ƒ(z), phúc 
liên hop’ của f(z) . 

Tai sao str dung một phức liên hop? Ly do là trường véc 
to f cótính chát dáng luu tam sau: 

Nếu f(z) là một hàm khá vi với một bién phúc z, khi đó 
liên hợp của nó f(z), xem như một trường véc tơ, có suất 
tiêu tán” (div) bằng không và vận tốc xoáy (curl) bằng không 
(được định nghĩa ở đoạn tiếp theo). 

Vận tốc xoáy (trường hợp hai-chiéu). Vận tốc xoáy của một 
trường véc to V = (P(x, y), Q(x, y)) tại một điểm z có thé 
được định nghĩa như sau. Tưởng tượng đánh dấu lưu chất 
bằng hai dấu gạch trực giao chéo nhau tại điểm z. Khi đó 


* Nguyên do cho việc sử dụng một giá trị liên hợp được giải thích ngắn gọn. 
** Suất tiêu tán được định nghĩa ở mục 7.3. 


194 


van tóc xoáy V(z) là téng cüa các van tóc góc cüa hai dau 
gach này khi chüng bi cuón di doc theo dóng cháy V. Theo 
dó van tóc xoáy là (hai lan) van tóc góc trung binh cua luu 
chất tại một điểm. Dé dàng nhận thấy vận tốc góc của dấu 
gạch nằm ngang bằng 92 (điều này là hoàn toàn hiển nhiên, 
bởi đạo hàm này đo lường “độ lệch”, đó là sự phụ thuộc của 
vận tốc phương dọc Q theo x); một cách tương tự, vận tốc 
góc của dấu gạch thẳng đứng là -2 . Theo dó van tóc xoáy: 


Y 
oQ OP 
V(x, D- 


Theo lam don giản thuật ngữ, lưu chất hai-chiéu bất 
kỳ chảy trên mặt phẳng với vận tốc V(z) - f(z) tại z có hai 
tính chất sau: (¡) khi một phần lưu chất tùy ý bị cuốn đi, 
diện tích của phần đó không thay đối, và (ii) “vận tốc góc” 
của lưu chất là bằng không tại mọi điểm. Lưu chất như vậy 
được gọi là lý tưởng. 

Cái dáng lưu tâm là tất cả các hàm só' ta học trong trường 
phổ thông và trong giải tích đều có diễn giải dạng lưu chất 
này! Tính khả vi tải nhiều ý nghĩa vật lý hơn là người ta tưởng. 


Vì sao mà vận tốc xoáy ƒ(z) = div f(z) = 0 ?Sutriét tiêu của 
suất tiêu tán va vận tốc xoáy của f(z) thường được biết đến 
như là hệ phương trình Cauchy-Riemann và cách chứng 
minh của nó có thể tìm thấy được trong bất kỳ giáo trình 
nào về biến.” Thay vì một chứng minh, đây là một giải thích 


* Với một ngoại lệ hiếm hoi, như là y= |x| ; 
** Ví dụ, cuốn [NP], cuốn [Sp] 


hinh hoc (mà có thé phién dich thành chüng minh chát ché 
với một chút cố gắng). Bói ta có thé dời gốc tọa độ tới điểm 
bất kỳ, thế nên giải quyết trường hợp z = 0 là đủ. Bởi ƒlà khả 
vi, ta có f(z) = cz + £, trong đó elà kí hiệu số hạng bậc cao 
của biến z tức là £/z 2 0khi z —^ 0. Thế nên, không làm 
mất đi tính tổng quát nếu ta giả định rằng f là tuyến tính: 
f(z) = cz = az + ibz, trong đó a và b là số thực. Điểm cốt lõi 
là chứng tỏ rằng cá z và iz đều có suất tiêu tan bằng không 
và vận tốc xoáy bằng không. Hình 11.2 làm cho mọi việc khá 
rõ ràng rằng đây quả thực là bài toán cân giải quyết. Chẳng 
hạn, div z = 0 được nhận thấy từ nhận định sự thu nhỏ của 
một hình vuông tâm đặt tại gốc tọa độ theo phương y bù lại 
bằng chính sự giãn ra của nó theo phương x. 


Bài toán. Trong dòng chảy xoáy tương ứng ƒ = i/z (hình 
11.2), mọi phần tử lưu chất quay quanh gốc tọa độ theo 
đường tròn. Khi đó làm sao vận tốc xoáy, vốn thể hiện vận 
tốc góc lân cận của lưu chất, lại có thể bằng không? 


Trả lời. Một mũi tên nhỏ tiếp tuyến với đường tròn đúng 
là xoay theo chiều kim đồng hò. Tuy nhiên, không nên bỏ 
qua việc các mũi tên trực giao xoay ngược chiêu kim đông 
hồ vì vận tốc giảm khi ta dời ra xa góc tọa độ. Tổng của hai 
vận tốc góc (vận tốc xoáy) thực ra là bằng không, như rút 
ra từ nguyên lý tổng quát, hoặc như có thể xác minh bằng 
tính toán trực tiếp. 


196 


11.4 Y nghĩa vat ly của tích phan phức 


Tích phân J f@az của một hàm số phức fdoc theo một 
đường cong khép kin’ C có một diễn giải đẹp, kết hợp hai 
khái niệm vật lý trong một kí hiệu ngắn: 


|_ƒ@)4 = Lưu số . f +i Thông lượng xi (11.1) 


Ở đây lưu số của một trường véc tơ trên miễn C được 
định nghĩa như tích phân của thành phần tiếp tuyến và 
thông lượng được định nghĩa như là tích phân của thành 
phan pháp tuyến hướng ra ngoài của V: 


" def E def 
Lưu số , V= f V. Ts, Thông lượng . V= jJ, V Nas, 


trong dó T và N là các véc to pháp tuyén và tiép tuyén don 
vị của C, và - kí hiệu tích vô hướng. 

Sau đây là một chứng minh ngắn cho đẳng thức (11.1). 
Gọi f=utiv, dz = dx + idy . Bỏ qua một vài biến đổi số 
học, ta có: 


f dz=(u,-v)-(dx, dy)+i(u, — v): (dy, — dx) 
(nhu trên, - kí hiệu tích vô hướng của hai véc to), hay 
f dz» f - Tds 4 f - Nds. 


Lay tích phan dan ra (11.1). 


* Ta không dua ra điều kiện cụ thé mà C phải thỏa. Với yêu cầu này ta chỉ cần 
xem C như một đường con kín bằng phẳng không tự-cắt là đủ. 


198 


Dinh ly Cauchy-Goursat. Cho dén day ta chua áp dat gia 
thiết khả vi nào có trên f. Nếu bây giờ giá sử f khả vi, V = T 
sẽ trở thành một trường vecto không tiêu tán và không xoáy.' 
Khi đó ta kết luận rằng Lưu số „ V = Thông lượng o V=0 
(định lý Green, mục 7.3), và (11.1) suy ra kết quả là định lý 
Cauchy-Goursat: 

Nếu f là hàm giải tích ở trên và trong miên C, khi đó: 

[„ f(z) dz=0 

Nhu một su minh hoa lưu chất của dinh lý, lưu số và 
thông lượng của bất cứ lưu chất nào truyền đi trong hình 
11.2 triệt tiêu, miễn sao chu tuyến C không bao quanh điểm 
kì dj (điểm tại đó ƒ là không khả tích, là điểm z = 0 trong 
bốn ví dụ gần nhất). 


11.5 Công thức tích phân Cauchy thông qua 
dòng chảy lưu chất 

Công thức tích phân Cauchy cho biết giá trị của một hàm 
số khả tích ƒ tại điểm bất kỳ z„ bên trong một đường cong 
khép kín C tính theo các giá trị của ƒ trên C: 


Ros- [ 29. I (11.2) 


27ti EZ = Zo 


Công thức này không hoàn toàn hiển nhiên với hầu hết 
chúng ta. Phát biểu vật lý tương đương sau đây có tính trực 
quan hơn nhiều. 


* Dẫn theo nhận xét trọng yếu ở trang 150. 


199 


Y nghĩa vat lý của công thức tích phân Cauchy. Khảo sát 


mbt dono hrr chất HỆ thưởng tennt aL eh aAa eos 


cho theo liên hợp của ham lấy tích phân. Ta hay thử hinh 
dung ban chất của dòng cháy đó. Theo công thức Taylor, 
f(z) = f (Zp) + (Z = 2%) 8(Z), và hàm lay tich phan tré thanh: 


+B 
Z— Zo £7.26 Z— Zo Z so 








FO - f9) + (=a Leg), 


trong đó A+iB= f(z). Ta phát hiện rằng dòng chảy tương 
ứng hàm số này là một chồng chập của nguồn cáp 1 / (z — Zạ) » 
xoáy nước i / (z — Zo), và một dòng cháy khóng nén duoc 





(g(z)). Sự kết hop được phác ra trong hình 11.3. 

Chỉ có đại lượng nguồn cấp góp phần vào giá trị thông 
lượng, 24, và có dai lượng xoáy gop phần vào giá trị lưu 
số, -2zB, như giải thích theo hình 11.2. Do øŒ) là không 
quay và không nén được khắp miễn khảo sát, nó không góp 
phần vào giá trị nào cả. Theo đó (11.3) chuyển thành: 


f LO =-2ZzB+i27A = 2ri(A+ iB) = 2zif (z;). 


ë Z= Zi 


Đến đây ta đã hoàn tất diễn giải của công thức tích phân 
Cauchy. 





Hình 11.4. Dựng nên một hàm khả tích f =u + iv từ một phân bố nhiệt độ. 


201 


11.6 Dong truyén nhiét và hàm giái tích 

Có một diễn giải vat ly dáng lưu tâm khác của một hàm 
giải tích, bên cạnh điều tôi đã nêu ở trên. Nếu đã làm quen 
với toán tử gradient bạn sẽ hiểu rõ mục này hơn. 


Phần thực của hàm giải tích bất kỳ: 
F(Z) = u(x, y)+iv(x, y) 


có thé được ví như một chi số nhiệt độ ón định của một cái 
đĩa, như là một tấm kim loại mỏng, trong khi phần ảo 0 có 
thể được ví như thông lượng nhiệt truyền qua đường cong 
nối điểm cho trước O với (x, y). Cụ thể là như sau. 

Xem xét một đĩa phẳng mỏng dẫn nhiệt không đáng kể 
(hình 11.4) ví dụ như là một tấm đồng, phẳng, mỏng. Mặt 
trên và mặt dưới của đĩa được cách nhiệt, và nhiệt chỉ có thể 
truyền vào hay truyền ra qua vành đĩa. Bằng cách cố định 
nhiệt độ vành và chờ một thời gian đủ lâu, ta thu được một 
phân bố nhiệt độ ổn định; gọi u(x, y) là nhiệt độ tại (x,y). 
Hình vẽ cho thấy các đường nhiệt độ không đổi (đẳng nhiệt), 
dọc theo đường gân của “những phan tử truyền nhiệt” — hay 
cụ thể hơn, một đường thẳng vuông góc với từng đường 
đẳng nhiệt. 

Ta giả định rằng thông lượng nhiệt là -Vu . Điều này có 
nghĩa là lượng nhiệt truyền qua một đoạn thẳng vô cùng bé 
ds có véc tơ pháp tuyến N đúng bằng —Vu - Nds . Nói cách 
khác, ta đang chấp nhận độ dẫn nhiệt của cái đĩa là đẳng 
hướng và có độ lớn là 1. 


202 


Dinh luát báo toàn nang luong ap dat mót tính chát dác 
biệt lên u. Thuc vậy, lượng nhiệt tổng cộng truyền vào miễn 
con bất kỳ là bằng không: l 


| Vu:Nds-0, (11.4) 
Y 


trong đó N là vécto pháp tuyến đơn vi của y, đối với đường 
cong khép kín 7 bất kỳ. 

Dé định nghĩa v(x, y), ta hãy nối một điểm tùy định 
z = x + iy với một điểm cho trước O nhờ đường cong C, 
và gọi v là nhiệt lượng truyền qua C: 


v(x, y)= f Vu-Nas. (11.5) 

Tích phân không phu thuộc vào đường cong C nhờ vào 
tính chất (11.4). 

Ta bấy giờ khẳng định rằng f= u + iv là một hàm khá tích. 


Phác họa chứng minh. Lấy tích phân (11.5) theo từng biến 
và sử dụng đường không phụ thuộc tích phân đó, thu được 
V, =u,, V, =—u,. Điều này là tuong đương phát biểu rằng 
div f = rot f = 0, mà là đặc tính của một hàm số giải tích 
(mục 11.3). 
Bài tập. Lý giải bằng một lập luận tự nghiệm trực tiếp vi sao 
mối liên hév, =u, v, = — H, van düng. 
11.7 Dinh ly ánh xa Reimann cho boi dong 
truyén nhiét 

Tôi không coi lập luận dưới đây là một chứng minh chát 
ché của định ly ánh xa Riemann mà chỉ có ý định làm cho nó 


203 


trở nên hiển nhiên một cách truc quan. Những chi tiết chat 
chẽ bị bỏ qua ở đây có thể được tim thấy trong cuốn [NP]. 
Kiến thức cơ bản cho lập luận này là khái niệm gradient. 


= 


Hình 11.5. Nhiệt truyền vào qua biên của D và biến mất trong những giếng 
hút ở vận tốc 2z cal/giây. 





Dinh lý ánh xa Riemann.' Gọi D là miễn mở trong mặt 
phẳng phức được giới hạn bởi một đường cong kín don C', 
và gọi z, là một điểm trong miên D. Tôn tại một ham 
giải tích f mà ánh xạ 1-1 D lên một hình đĩa don vi, với 
f(%)=0 và ƒ()>0- 


Xác lập mô hình vật lý. Xét một cái đĩa truyền-nhiệt đều D 
như được mô tả trong hình 11.6. Ta giữ vành đĩa tại nhiệt 
độ „=0, và giữ lạnh một cái đĩa vô cùng nhỏ tại gốc tọa 
độ đến nỗi mỗi giây có 2z calory truyền qua đường cong 
kín bất kỳ bao quanh đĩa. Nhiệt độ được coi là vẫn ổn định 
và không thay đổi theo thời gian. 


* Phiên bản này của định lý là yếu hơn phát biểu tổng quát nhất, cái chi đòi 
hỏi tinh đơn liên của D (xem [NP)). Ánh xạ f trong định ly là độc nhất, nhu 
bó dé Schwarz ngầm chi, nhưng ở đây ta chỉ quan tâm sự tòn tại của nó. 


204 


Hé đẳng nhiệt. Với mỗi điểm z trong mièn D bây giờ ta gan 
cho hai chỉ số: nhiệt độ của nó U , và nhiệt lượng truyền qua 
một đường cong từ 4 đến z (hình 11.5), trong đó A là một 
điểm cho trước và cố định. Nhiệt lượng v(z) này được xác 
định thông qua (11.5). Tuy nhiên, đường cong Az có thể 
quay vài vòng quanh góc tọa độ, và theo đó v(z) duoc xác 
định là chỉ tuần hoàn 2z, bởi mỗi vòng tăng thêm sẽ lấy đi 
nhiệt lượng 2z. Hàm đa-trị v(z) có thể được xem như một 
dạng của biến số góc. Bây giờ, cái ánh xạ Riemann mà ta 
muốn chỉ đơn giản là: 


f(z) = g O9 
Thuc thé, 
1 f là don-tri bát chap su thuc rang 0 duoc xác dinh dén 


2n, boi e" =1. 


O+iv 


=l. 





2. Với z nằm trên biên của D ta có |F) = le 
3. /#(0)=£””” =0: 


Dé có duoc f’(0) > 0 ta chọn điểm A (hinh 11.5) co qui 
dao v = 0 hướng vào tâm theo phương vuông góc vóitruc X. 
Cái thiếu chặt chẽ. Một vài "chi tiết” chặt ché da bi lờ di; 
trong đó quan trọng nhất là sự tồn tại của phân bố nhiệt độ 
u. Sự tàn tại của phân bố u này, được gọi là Ham số Green 
của miễn, là tương đương sự tòn tại của một cách giải cho 
bài toán Dirichlet- một bài toán được thao luận trong hầu 
hết tất cả tài liệu về phương trình vi phân riêng; ví dụ xem 
cuốn [CH]. 


2O5 


11.8 Tinh tong Euler bang dong luu chát 


Mục tiêu của tôi trong muc này là chỉ ra bức tranh đằng 
sau công thức Euler. Không có chứng minh nào được trình 
bày; chúng có thể được tìm thấy trong phan lớn giáo trình 
về biến phức, ví dụ như cuốn [Sp]. 

Bằng cách thử những ham số f(z) khác nhau ta có thể 
khảo sát các trường vận tốc f(z) thu được. Một trường vận 
tốc như vậy, tương ứng hàm số: 


cotz 


f( jen e (11.6) 


duoc chi ra trong hinh 11.6. 





Hinh 11.6. Nhiét luong dinh nghia theo (11.6). Mói điểm số nguyên n tạo ra = 
don vị luu chất mỗi giây. Gốc tọa độ hấp thu z? / 3 don vị lưu chát mỗi giây. 


Tại gốc tọa độ, lưu chất được đẩy ra theo phương x và 
hấp thụ theo phương y.' Một tính toán (sử dụng chuỗi 


* Vận tốc tiến tới vô cuc tại lân cận góc tọa độ. Mô hình dòng được cho thấy 
ở đây được gọi là tứ cực. 


206 


Taylor) mà tôi lược bó qua chi ra rằng sự hấp thu manh 
hơn một luong 7° / 3. Điều này nghĩa là thông lượng qua 
một đường tròn nhỏ bao quanh gốc tọa độ là —z? /3. Mặt 
khác, mỗi điểm nguyên z =n = +1 = +2,..., là một nguồn 
cấp có cường độ |. Như hình vé gợi ra, tất cả lưu chất đi 
ra từ các nguồn cấp về gốc tọa độ, và do đó: 
2 
eae sl 
3 2 3 

trong đó sự có mặt của thừa số 2 suy ra từ việc các nguồn 
cấp hợp thành những cặp đối xứng +n. Chia cho 2 ta có 
được công thức Euler: 


l l 


207 


PHU LUC 


KIÊN THÚC VAT LÝ CAN THIET 


Phụ luc ngắn nay bao gồm những bộ dé nghề vat ly được 
sử dụng xuyên suốt cuốn sách. 


A.1 Lò xo 


Bộ dé nghề cho những thí nghiệm giả tưởng của chúng 
ta bao gồm hai loại lò xo: lò xo tuyến tính và lò xo có lực 
căng hằng số. 


Lò xo đàn hôi chặt. Một lò xo đàn hồi chặt là lò xo có lực 
căng ti lệ trực tiếp với độ dài của nó: kéo căng một lò xo như 
vậy đến một độ dai x đòi hỏi một lực kx. Ở đây & là một 
hằng số (được gọi là hằng số Hooke), đặc trưng cho mỗi lò 
xo cụ thể. Giá trị k nhỏ nghĩa là lò xo lỏng, trong khi & lớn 
nghĩa là lò xo cứng. Lưu ý rằng độ dài nghỉ của loại lò xo 
này bằng không. 

THE NANG CUA MỘT LÒ XO DAN HOI CHAT. Theo định nghĩa, 
thế năng của một lò xo là công cần thiết để kéo giãn lò xo 
từ độ dài nghỉ (ở đây là bằng không) đến độ dài x. Công 
này có thể tính được bằng (lực kéo trung bình do tay tôi tác 


2O8 


động) x(khoảng cách x mà tay tôi di chuyển). Luc kéo trung 
binh dugc cho theo lo + kx) = Tos và theo dó thé náng là 
2 2 : 


1 
P(x) = -kx* 
(x) 


Thay vi váy, có thé tính cong ny nhu tích phan cua luc 
theo khoang cach: P(x) = jas; =—kx’. 


piston 





Hinh A.1. Hai mô hinh thực té của một lò xo lực căng hằng số. 


Lò xo có lực căng hằng số. Lò xo có lực căng không phụ 
thuộc vào độ giãn của nó được gọi là lò xo có lực căng hằng 
số. Cái lò xo lạ lùng này có thể được làm từ một piston trượt 
không ma sát trong một ống xy lanh bị bịt kín một đầu, với 
chân không bên trong, như cho thấy trong hình A.1. Một 
mô hình thực tế khác, được chỉ ra trong hình A.1, bao gồm 
qua nặng C với cái ròng roc. 


THẾ NĂNG CỦA MỘT LÒ XO LỰC CĂNG HẰNG SỐ. Theo định 
nghĩa, thế năng là công cần có để kéo giãn lò xo từ một độ dài 
tham chiếu, mà ta chọn là bằng không, đến một độ dài cho 
trước. Công này bằng lực kéo c nhân cho khoảng cách x: 


Ecc 


209 


A.2 Mang xa phong 


Mang xà phóng là mó phóng hai chiéu cüa 16 xo có luc cáng 
hằng số. Một màng xà phóng nhu là tường của một bong 
bóng xà phòng có một tính chất kỳ lạ: trong thế giới lý tưởng 
hóa của chúng ta, sức căng bề mặt của bong bóng xà phòng 
không thay đổi khi ta làm giãn ra hay co lại cái màng lý 
tưởng. Như khi ta thổi phồng một bóng xà phòng, sức căng 
bề mặt của nó không đổi. 

Sức căng bê mặt, theo định nghĩa, là lực cần có để giữ 
nguyên dạng một khe hở có độ dài đơn vị. Nếu ta hình dung 
việc khâu khe hở, lực làm giữ nguyên dạng này là tổng sức 
căng của tất cả dây chỉ trong đường khâu. Với màng xà phòng, 
sức căng bé mặt là đẳng hướng. Điều này có nghĩa rằng sự 
định hướng của khe hé không ảnh hưởng gì đến sức căng 
bé mặt. Trong khi đó, sức căng dị hướng xuất hiện ở hầu hết 
các bề mặt như da, màng nhựa cao su, vách của ống nén, 
bánh xe, và các vật liệu phủ. 

Thế năng của một màng xà phòng tỉ lệ thuận với diện 
tích màng 4: 


E-OA, (A.1) 


trong dó o là süc cáng bé mát. Mói lién hé này khién màng 
xà phòng trở nén hữu dụng trong việc giải quyết những bài 
toán tối thiểu hóa diện tích. Để minh chứng mối liên hệ 
(A.1), xét cái khung trong hình A.2; thanh thẳng trượt dọc 
theo khung, kéo mang xà phòng về phía sau. Nếu L là độ 
dài phần của thanh thẳng tiếp xúc với màng, lực cần có để 
di chuyển nó là F=oL. 


210 





Hinh A.2. Thé năng của một màng xà phóng với sức căng bé mặt không đối 
ola c4. 


(Một cách tương đương, cũng có thể nghĩ về một ống xy 
lanh với một piston chuyển động về hai hướng, với chân 
không bên trong và với áp lực Ø bên ngoài.) Theo định nghĩa, 
năng lượng của hệ bằng với công cần có để kéo thanh đó từ 
vị trí tham chiếu, mà ta chọn là vị trí điện tích bằng không. 
Để kéo thanh (hay piston) một khoảng D sẽ tốn công 


E=oL .D=0A, 


minh chứng cho nhận dinh. 


Bài toán. Các ống dẫn bị đông dá luôn luôn nứt gay doc 
thân. Vì sao? 


Lời giải. Ta sẽ thấy sức căng dọc thân trong xylanh bị nén 
lớn gấp hai lần sức căng theo phương đường kính. Ta hãy 
so sánh các lực cần có để giữ nguyên dạng một vết nứt dọc 
thân so với một vết nứt ngang (hình A.3). 

Goi pla áp lực bên trong ống; ta giả sử nó là đẳng hướng. 
(Thật thà mà nói, ta thực sự đang giải thích tại sao một ống 
dẫn với lưu chất bị nén, chữ không phải ống bị đóng băng, 
sẽ bị nứt gãy dọc thân.) Nếu ta cắt ống dẫn dọc theo đường 


2I 


kính (hình A.3) sétónluc p 7r’ để giữ mặt cắt nguyên khói 
chống lại áp lực plên diện tích zr’. Lực này được mang trên | 
độ dài 2zr của mặt cắt, cho nên giá trị lực trên một don vi 
chiều dai là: 


par? uu 





O theo phuong ngang = 


27rr 2 


 - UU12Öp o 





o theo -2mr 
phương ngang 





Hình A.3. Cân bằng lực dọc theo ống dẫn và cắt ngang ống dẫn. 


Nếu ta cắt ống dẫn dọc theo hai đường sinh với độ dài L 
mỗi đường (hình A.3), một lực có độ lớn p x(L x2r) sẽ cần 
có để giữ khe nứt nguyên dạng chống lại áp lực lên diện 
tích của tiết diện hình chữ nhật L x 2r. Chia cho một don 
vị diện tích của vết nứt ta có: 


pX(Lx2r) 
O aean “SCP 


Ta nhận ra rằng O quan = 2 theo phươngngang' Ong dân nứt 
gãy dọc thân vì sức căng dọc theo đường sinh của hình trụ 
là gấp hai lần sức căng dọc theo đường kính của nó. 


212 


A.3 Khí nén 


Dé phuc vu cuón sách này ta chí xem xét mót mó hinh 
đơn giản của khí có áp suất p không đối ngay cả khi bình 
chứa thay đổi kích thước: p = constant . Có nghĩa đây là một 
chất khí giả tưởng, một thứ tương tự như màng xà phòng, 
ngoại trừ là sức căng ø có giá trị âm, nghịch đối với áp lực: 
p=-0,0 <0. 

Thế năng của khí nén. Xem xét một vùng phẳng Ù bom 
đầy một chất khí hai-chiều. Nhắc lại rằng ta giả sử áp suất 
không đối khi vùng phẳng thay đổi diện tích. Thế năng của 
hé này là - pA. Chứng minh nhận định này chỉ là lặp lại 
nguyên văn của lập luận tương ứng cho sức căng bé mặt. 

Tương tự như thế, thế năng của một vùng ba chiều có 
thể tích V, bom dày khí tại áp lực p, là - pV. 


A.4 Chân không 


Tưởng tượng một vùng trên mặt phẳng, với chân không 
bên trong và khí nén ở áp lực p bên ngoài. Cần một công 
pA để tạo thành một cái bong bóng chân không nhu vậy, 
trong đó A là diện tích của vùng. Thực vậy, xem xét một 
piston có chiều dài L trong xi-lanh, như trong hình A.2. 
Lực F = pL là cần thiết để di chuyển piston; để di chuyển 
piston này một khoảng D tốn công FD = pLD = pA. Điều 
này chứng tỏ rằng động năng của bong bóng là: 


E= pA, 


ít ra cho một bong bóng hinh chữ nhật. Bất kỳ hình dang nào 


213 


khác đều có thể được xáp xi ở các mức độ chính xác tùy ý 
bằng những hình chữ nhật nhỏ, và kết quả ở trên vẫn đúng. 

Một bong bóng hai-chiều chịu áp lực xung quanh bằng 
p tương đương về mặt toán học với một màng xà phòng với 
sức căng bé mặt ø = p. 

Lập luận này áp dụng cho không gian ba chiều và cho 
cùng một kết qua: thế năng của một bong bóng chân không 
có thể tích V chju áp lực xung quanh bằng p, dáng bằng 
công cần thiết để tạo thành một bong bóng như vậy, và nó 
tÍ lệ thuận với thể tích: 


A.5 Moment quay 


Định nghĩa. Xem xét mot lực F tác dung vào điểm A, và O 
là điểm chọn trước, gọi là điểm trục. Moment quay của lực 
F quanh truc Q là tích vécto T = L x F, trong đó L-0A 
la vị trí tương đối của A tới O, gọi là cánh tay don. Moment 
quay cũng được nhắc đến như là moment của lực F quanh 
điểm trục O. 


thành phần 
làm xoay 


/ 









Fsina 





OA ' 
z A i : 

thành phan 

"khóng tác dung" 


Hình AA. Độ lớn của moment quay (Fsina)L. = F(Lsina) = IF x LỊ. Hướng của moment 
quay là chỉ ra khỏi mat giấy vé phía người doc. Day là hướng chuyển động của 
đai ốc dọc theo bụ loong với đường ren hướng-bàn-tay-phải. 
m n 
_ 
"€ 214 


Dinh nghia nay vira khít hoàn toàn vói cám nhan cua ta 


ye 


về “cường độ xoay.”' Hình dung ta dang có xoay một đai óc 
bị kẹt với cái khóa van. Chỉ thành phan của F trực giao với 
tay cầm L là có ích. Độ lớn của thành phan này là F'sin æ. 
Không chỉ lực, tuy nhiên, mà còn độ dài L cũng ảnh hưởng 
đến cường độ của việc xoay. Trong thực tế, cái thực sự có ý 
nghĩa cho việc làm đai ốc hết kẹt là tích số (F sina)L . Điều 
này giải thích cho tính hợp lý của định nghĩa về độ lớn của 
moment quay bằng T = ||L x F||= L(F sina). Nhung cũng 
có một truc tự nhiên — cái mà bu-loong có xiết dai ốc trên 
nó, vuông góc với cả L và F. Cũng có một phương tự nhiên 
doc theo trục này: phương mà dai ốc sẽ di chuyển nếu nó 
hết kẹt; đường ren trên bu-loong được coi như hướng-bàn- 
tay-phải theo quy ước thông thường. 


A.6 Trạng thái cân bằng của một vật rắn 


Trong phạm vi thảo luận của chúng ta, một vật rắn là 
một tập hợp của một số hữu hạn của những chất điểm m, 
có khoảng cách cố định với nhau. 

Áp dụng định luật 1 của Newton cho một vật rắn dẫn 
đến nhận định sau: 


Định lý 1. Nếu một vật ở trong trạng thái cân bằng, tổng tất 


cả lực va tổng tất cả moment quay (quanh một trục quay 
nào đó) tác động lên vật phải bằng không. 


* Ta tránh thuật ngữ “lực xoay” bởi vì điều có ý nghĩa không phải là lực mà 
đúng hơn là tích số của lực và cánh tay đòn. Thậm chí một lực bé tí cũng 
có thể xoay một đai ốc xiết chặt với cánh tay đòn đủ lớn. 


215 


Nếu tổng lực là YF, =0 ta có thé chon trục quay nào 
cũng được bởi vì khi đó tổng moment quay không có phụ 
thuộc vào sự lựa chọn trục quay. Thực thế, gọi r, là véc tơ 
vị trí của chất điểm tới gốc toa độ, va a là véc tơ vị trí của 
trục quay. Khi đó tổng moment quay quanh a cũng y như 
tổng moment quay quanh gốc tọa độ: 


T, = YF, xứ, -a) - JF, xr, -(Y.F,)xa 
=>) B xmneT. 


nhu dá kháng dinh. Nhàn xét don gián sau day da duoc str 
dung trong vài bài toán tim cuc tiéu trong hinh hoc. 


BÓ dé vé ba luc dóng quy. Néu vát duói ánh huóng cüa ba 
lực là trong trang thái cân bằng, khi đó các đường bién diễn 
của những lực này là đồng quy (nghĩa là, các đường biểu 
diễn này chạy qua cùng một điểm). 


Chứng minh. Tống moment quay quanh điểm trục bất kỳ 
là bằng không, dẫn theo nhận xét ở trên. Ta hãy chọn giao 
diém' P của các đường biểu diễn của F, và F, (hình A.5) 
làm truc quay. Với lựa chon này, các moment quay của F, 
và F, quanh P bằng không. Bởi tổng tất cả moment quay 
bằng không, moment quay của F, quanh Pcũng bằng không. 
Nhưng điều này có nghĩa là đường biểu diễn của F, đi ngang 
qua P, chứng tỏ rằng ba đường biểu diễn là đồng quy. 





* Có thé xảy ra trường hợp rằng hai đường thang song song, khi đó P bw 
cùng Chim minh vẫn đúng nếu ta hiệu chỉnh ngón từ của ta, bằng cách 
quy din ba đường thang song song đồng quy (tại vô cùng). 


216 


Dẫn theo Newton, mf = F là hop luc tác dung lén chat 
điểm. Væ bên phải r x F = T là moment quay của luc đó lén 
chất điểm quanh O. Phuong trình (A.3) khi đó trở thành: | 


er = T , (A.4) 
dt 


là một mô phóng dang quay của định luật 2 của Newton g 
í A t 

p =F, trong dó p = mv là dong luong truyén tháng. É 
Đối với một tập hop chất điểm, động luong góc duoc định 


nghĩa là tổng của động lượng góc của các phần cấu thành. 


Bảo toàn động lượng góc. Nếu tổng tất cả moment quay bên 
ngoài tác dụng lên hệ chất điểm bất kỳ bằng không, khi đó 
động lượng góc của hệ là không đổi. 

Đây là hệ qua của (A.4) kết hợp định luật 3 Newton. 


A.8 Tâm khối 


Tâm khối của một vật rắn được định nghĩa là điểm mà 
ở trên đó vật ở trạng thái cân bằng theo bất kỳ phương nào 
trong tương quan với một trường trọng lực không đổi. Như 
đã đề cập trước, ta xem vật rắn như tập hợp chất điểm với 
khoảng cách qua lại cố định. Lập luận sau đây có thể hầu 
như giữ nguyên văn cho phân bố khối lượng liên tục ngoại 
trừ tổng $ a,m, phải được thay thế bằng tích phân Í a(x)dm. 
Định lý 2. Tâm khói F của một hệ chát điểm m, có véc to vi 
trí r„ được cho theo giá trị trung bình trọng số của những 
vị trí này: 

m 


"IX Y dtf ,trong đó m = yim, và LH, = mà .(A.5) 
m 


218 


Nhó ráng 4, là tỉ lệ của khối lượng m, so với khối luong 
tổng, nên thực chất trung bình này là tính theo khối lượng 
của mỗi điểm. 
Chứng minh. Theo định nghĩa của điểm cân bằng T, tổng 
moment quay của trọng lực tác động lên mỗi chất điểm (để) 
xoay quanh điểm này là bằng không: 


Yr — r) x(m,g)-0, 


trong đó g là véc to thé hiện ảnh hướng của gia tốc trọng 
trường. Phương trình này phải có véc tơ g bất kỳ, phán ánh 
sự kiện rằng vật phải cân bằng theo phương bất kỳ; thay vì 
xoay vật ngược lại, ta có thể hình dung việc dao chiều của 
trọng lực. Chính là, ta chọn hệ tọa độ gắn với chất điểm. 
Đặt ø làm nhân tử chung trong phương trình sau cùng, ta 
thu được: 


(S ma, — m¥)xg = 0, trong đó m-m,. 


Bói g là véc tơ tùy ý, ta dt han có Yn, — mr = 0 ,dióu 
dem lai cóng thüc (A.5). 


A.9 Moment quán tính 


Ở đây ta chi thảo luận chỉ trường hợp hai-chiéu của vật 
phẳng quay trên mặt phẳng của nó. Moment quán tính là 
một đơn vị đo của quán tính quay cũng như khối lượng là 
đơn vị đo của quán tính tịnh tiến. Với một chất điểm m 
nằm cách một khoảng r đến điểm O moment quán tinh 


219 


quanh O được định nghĩa là mr? với lý do được giải thích 
ngắn gọn sau. Với một tập hợp những chất điểm, moment 
quán tính quanh O được định nghĩa là tổng (hay tích phân 
nếu phân bố khối lượng là liên tục) của moment quán tính 
của các phần cấu thành. Định nghĩa ở trên phải được giải 
thích để có thé sử dụng. Ta bắt đầu với một chất điểm m 
nằm cách một khoảng r tính từ điểm O. Nghi về m như 
được nối bằng một thanh không trọng lượng có độ dài r 
đến tâm, mà quanh đó nó có thể quay. Ta hãy tác dụng một 
lực # vào điểm này, theo phương vuông góc với thanh, để 
tạo ra gia tốc góc quanh O. Ta muốn định lượng quán tính 
quay của chất điểm trên thanh. 

Quán tính tịnh tiến được lượng định theo khối lượng 
NI!) tí số của luc cho gia tốc. Được goi ý bởi sự tương 
dòng này, ta định nghĩa moment quán tính 7 như là tỉ lệ 


của “lực quay,” đó là, moment quay, cho gia tốc góc: 


; def moment quay T — rF 
gia tóc góc 0 6 


Sau khi thé F = ma = mrÓ vào phuong trinh sau cùng, 
số hạng Ó triệt tiêu và ta thu được: 


2 
lemt. 


220 





Hình A.6. Moment quán tính của chát điểm: moment quay/gia tốc góc = mr’. 


Điều này cho ta thấy tại sao định nghĩa trên có ích. Dé dàng 
khái quát cho trường hop n chất điểm: gọi z„ là khoảng cach 
từ điểm O đến chất điểm thứ k m, ,k = 1,......,n. Moment quán 
tính quanh điểm O của hệ chất điểm được định nghĩa là: 


Is mr. 


Dinh lý 3. (định lý truc song song) Gọi C là tam khối của hệ 
chất điểm m,, và gọi O là điểm tùy định. Khi đó 


I, = Ie = m|OCŸ, 


trong đó ï,. va J, là các moment quán tính quanh các điểm 
C và Ó. Cụ thể, J, > I, . Nghĩa là, moment quán tính xung 
quanh tâm khối là nhỏ nhất. 


Chứng minh. Gọi r, là véc to [vi trí] từ O đến chất điểm m,. 
Goic = OC là véc to từ O đến tâm khối C; ta có c= È Lr, - 
Lúc này: 


221 


i= Y mr? = }'m,(r,-—¢+¢) 


i Y (m. (r -c7 *2m,(r, -e)yerme). 


Tổng của số hang ở giữa bi triệt tiêu theo dinh nghĩa của 
` ẩ w^. à 2 
c, còn lại hai số hang J, và m|OC| ; 


A.10 Cuong dó dong 

Xét một dòng điện, tức là "dòng" các electron truyền qua 
một dây dẫn. Chọn tiết diện bất kỳ ngang phương truyền 
của dây dẫn. Xét lượng điện tích q(t) băng qua tiết diện này 
từ lúc ban đầu cho đến thời điểm t . Khi đó: 


dq 
dt 40) 


cho ta vận tốc tức thời là số điện tích chuyển qua tiết diện 
trong mỗi giây. Vận tốc này được gọi là dòng, hay cường độ 
dòng điện. Dòng là như nhau cho mọi tiết diện ngang của 
dây dẫn, bởi (i) số electron giữa hai tiết diện cố định là xấp 
xỉ bằng số không đổi những ion trong kim loại để duy trì 
điện tích tổng bằng không của dây dẫn, và (ii) các electron 
không thoát ra khỏi lớp vỏ của dây dẫn. 

Dòng điện là khái niệm mô phỏng chính xác thông lượng 
của nước trong ống dẫn. Thông lượng này có thể được đo 
bằng số gallon mỗi giây, cũng như dòng điện được đo bằng 
số coulomb (đơn vị điện tích) mỗi giây. 


222 


A.11 Dién ap 


Khao sát mót truóng tinh dién duoc tao ra bói mót hay 
nhiéu dién tích. Có dinh diém móc O trong khóng gian, và 
gọi A là điểm khác bất ky. Dinh nghĩa điện áp V (4) tai A 
là thé nang, so vói O, cüa dién tích don vi tai A. Nói cách 
khác, V(A) duoc dinh nghia là cóng can có dé mang dién 
tích don vị từ Odén A: 


V(A) » - [E-Tds. 
O 


Ở đây E là lực tĩnh điện tác dụng lên một đơn vị điện 
tích và T là véc to chí phương của quãng duóng' OA. Ghi 
nhó rang dau trit 6 day phan ánh su kién ta phái tác dung 
mót luc bü E dé di chuyén dién tích nguoc lai tác dóng cüa 
truóng tinh dién. 

Lay gradient cá hai vé phuong trinh sau cüng, ta có luc 
E tác dụng lén một điện tích đơn vi nhu gradient của điện 
áp V: 


E=-VV. 


Cũng có thé coi mối quan hệ này nhu là định nghĩa (ngầm 
hiểu) của V, tương đương định nghĩa ta đưa ra ở trên. Định 
nghĩa như vậy sẽ gọn, nhưng kém hiển nhiên hơn. Lưu ý 


* Tích phân này không phụ thuộc vào sự lựa chọn quãng đường từ O đến A. 
Sự độc lập này suy ra từ định luật bảo toàn năng lượng. Thực vậy, nếu tích 
phân dọc theo hai quãng đường khác nhau có chung điểm đầu và điểm cuối 
là khác nhau, tích phân cho cả một vòng có được bằng cách chập hai quãng 
đường sẽ là khác không. Nghĩa là khi đó ta sẽ có một trường thực hiện công 
khác không trong việc di chuyển một điện tích dọc theo một đường kin, trái 
ngược với định luật bảo toàn năng lượng. 


225 


rằng không phải tất cả trường véc tơ là một gradient của 


A.13 Điện trở và định luật Ohm 


Lại xét một dòng ổn định truyền qua đoạn AB của dây dẫn. 
Dây dẫn không phải là một vật dẫn lý tưởng - các electron 
va vào các ion trên đường di chuyển, mất năng lượng khi va 
chạm; chúng lấy lại năng lượng từ lực hút của điện trường 
tác dụng dọc theo dây dẫn. Điều này giống như cát rơi qua 
một dãy những lưới sàng nằm ngang. Các hat đâm såm vào 
mắt lưới, chậm lại, rơi qua, tăng tốc nhờ vào trọng lực, va 
vào lưới sàng kế, và cứ vậy tiếp tục. Do đó cũng không có gì 
đáng ngạc nhiên nếu cho rằng khi trọng lực gia tăng, thông 
lượng của cát sẽ tăng theo. Với dòng điện cũng tương tự. 
Diện áp ta tác dụng càng cao, dòng / càng mạnh lên; thật 
ra, thực nghiệm cho thấy rằng quan hệ này là tuyến tính. 
Day là định luật Ohm: 


V 
T = R = constant. (A.6) 


Hệ số # được goi là giá trị điện trở. Thuật ngữ này là 
hòa hợp với cảm nhận chung: một giá trị điện trở lớn biểu 
thị rằng cần một điện áp lớn để áp dòng như cũ. Dẫn theo 
phương trình (A.6), R là điện áp cán có dé sinh ra một don 
vị cường độ dòng. 


* Định luật này là chi xấp xi đúng, nhưng đủ tốt chính xác cho hau hết vật 
dẫn tại nhiệt độ phòng. Tự nhiên không phải lúc nào cũng thể hiện nghiêm 
ngặt định luật này. 


225 


A.14 Dién tro song song 


Giá trị điện trở R của hai trở kháng R, và R, mắc song 
song, như cho thấy trong hình A.7 là bao nhiêu? Câu trả lời 
rất đơn giản: 

d^ ee ES “huy Re ARR, 
Re R, "A R, +R, 

Điều này hoàn toàn hiển nhiên: thuc váy, khi mắc các 
dién tró song song ta tang cuóng kha nang dán dién bang 
cách tao cho dóng nhiéu duóng hon dé di chuyén. Cóng 
thức phát biểu rang, thật ra, độ điện dẫn - nghịch đảo của 
giá trị điện trở - tăng. Sau đây là chứng minh. 





LEM 


I I I 


Hinh A.7. Với trường hợp mắc song song, cường độ dòng bi chia giữa hai điện 
trở, trong khi điện áp như nhau. Với trường hợp mắc nối tiếp, dòng là chung, 
trong khi điện áp tổng cộng bị chia giữa hai điện trở. 


Điều đầu tiên nhận thấy là cường độ dòng bị chia nhỏ, 
dẫn theo định luật Kirchhoff: 


1=1,+1,.(A7) 


226 


Cũng vậy, hiệu điện thé V hai dau cả hai điện trở rõ ràng 
là như nhau, và định luật Ohm cho ta: 


I=VIR,l,=VIR,I,=VIR,. 


Thế dòng sau cùng vào (A.7) chứng minh được công thức 
điện trở song song. 


Giá trị điện trở của n 2 2 điện trở song song R,....... ,R 


duoc cho theo quy tác cüng nhu trên: <= PENNE 


A.15 Điện trở nối tiếp 
Khi hai điện trở kết nối thành hàng (hình A.7), giá trị điện 
trở của chúng cộng thêm: 


R=R,+R,. (A.8) 


Thuc vay, hiéu dién thé hai dau mach két hop là tóng 
của hiệu điện thé giữa mỗi thiết bi điện trở: 


V=V,+V,. (A.9) 


Bây giờ dòng qua cả hai thiết bị điện trở là như nhau theo 
định luật Kirchhoff. Định luật Ohm cho: 


V = IR, V, = IR, V, =IR,, 
và thay vào (A.9), sé có két quà là (A.8). 
A.16 Cóng hao phí trong mót dién tró 
Cường độ dòng J chuyển qua một điện trở gây thất thoát 


năng lượng trong điện trở, ở dạng nhiệt. Công suất hao phí 


227 


của điện trở, đó là lượng nhiệt trên một đơn vi thời gian, 
được tính bằng công thức: 


PzIV, 


trong đó V là hiệu điện thé hai dau điện tró. Chứng minh 
của dữ kiện này vé cơ bán là sự lặp lại dinh nghĩa của V 
và J. Cụ thể nhu sau. Trước tiên chỉ xét một electron di 
chuyển từ đầu này sang đầu kia của điện trở. Như trái bóng 
bàn, electron “cuốn” theo lực hút của điện trường, đâm 
vào những ion và cho chúng một phần động năng của nó, 
làm chúng dao động và theo đó tạo nhiệt. Nhìn chung, các 
electron thoát ra khỏi điện trở không nhanh hơn khi chúng 
vào. Trên trung bình, các electron cho hết tất cả động lượng 
chúng có được từ “lực hút” điện ở dạng nhiệt. Theo định 
nghĩa của điện áp, năng lượng nay bằng (Ag)V , trong đó 
Aq la điện tích của các electron chay qua thiết bị điện trở. 
Chia cho một đơn vị thời gian, ta có: 


(Aq _ Aq 
At At 


VzIV. 


A.17 Tu dién và dung kháng 


Tu điện là một thiết bi bao gồm hai tấm bang dẫn điện 
phân cách bởi một lớp màng cách điện mỏng. Ta hãy nối pin 
vào hai tấm bảng của tụ điện. Pin sẽ “hút” một số eletron ra 
khỏi một tấm bảng và đẩy chúng về phía tấm còn lại. Điện 
tích tương đương q của những electron chuyển dịch này là 
tỉ lệ với điện áp Vcủa pin: 


228 


> = C = constant. (A.10) 


Hé số C duoc goi là điện dung. Nó có thé được mường 
tượng như là lượng điện tích mà tụ điện có thể hấp thu 
trong khi tăng điện áp của nó lên 1; thuật ngữ “điện dung” 
vì vậy được giải nghĩa. 

Lớp cách điện càng mỏng, thì điện dung càng cao. Sau 
đây là một cách giải thích đơn giản. Khi một tấm bảng có 
quá nhiều electron, chúng đẩy lẫn nhau và cố thoát ra khỏi 
bảng, qua dây dẫn, qua pin, và chạy về tấm bảng bên kia, 
cũng như một khí nén trong bình rỗng; còn pin, như cái 
bơm, giữ chúng ở lại bảng bên này. Tại sao khoảng cách 
giữa hai tấm bảng lại ảnh hưởng ước muốn đào tau của 
electron? Tấm bang còn lại thiếu hut electron, tức là nó tích 
điện dương. Nó sẽ hút các electron, càng mạnh khi hai tấm 
bảng càng gần. Nếu các tấm bảng ở rất gần nhau, thì chỉ 
cần một điện áp nhỏ là đủ để giữ các eleetron không đào 
tau. Lúc đó, tụ có điện dung lớn. 

Tụ điện là một thiết bị tương tự như cái lò xo trong cơ 
học, và (A.10) là công thức tương tự như định luật Hooke 
F = kx cho m6tl6 xo đàn hồi chặt. Bộ hai định luật V = C^!q 
đến F = kx là tương xứng với nhau theo từng số hạng. Cụ 
thể, C” là “độ cứng” của tụ điện, và tương xứng với hằng 
số Hooke k, đại judi thể hiện độ cứng của lò xo. Bởi vậy 
cũng sẽ hợp lý khi coi i nhu là dung kháng cüa ló xo. 


229 


A.18 Tinh tự cảm: tính tro của dòng điện 


“Tính tự cảm” trong dòng nước. Xem nước chảy trong một: 
ống dẫn thẳng.Ta khảo sát trong điều kiện lý tưởng: không 
nhớt và không chuyển động hỗn loan. Gọi p là chênh lệch 
áp lực giữa hai tiết diện ngang A và B của ống, và gọi f là 
thông lượng, đó là, lưu lượng lưu chất trên một đơn vị thời 
gian truyền vuông góc qua một tiết điện ngang của ống." 
Định luật thứ hai Newton (F = ma) áp dụng cho khối lưu 
chất nằm giữa A và B tại một thời điểm nào đó cho: 


d 
zHü—f, A.11 
p prod (A.11) 


trong đó u đặc trung tinh tro trong phản ứng với sự chênh 
lệch áp lực. Phương trình sau cùng suy ra từ định luật Newton 
như sau. Lực tác dụng lên khối lưu chất hình trụ giữa tiết 
điện A và B là được cho bằng F = pS, trong đó SS là diện 
tích mặt-cắt-ngang của ống dẫn. Định luật thứ hai Newton 
áp dụng cho khối lưu chất hình trụ này cho: 


pS= pSh ù, (A.12) 
Y OUR 4 


trong đó v là vận tóc luu chát và h là khoảng cách giữa A 
và B. Nhung Sv = f là thông luong (thé tích trên giây), và 
(A.12) trở thành pS = ph — f . Chia cho Sta thu được (A.11) 
với LL — phlS. as 


Dién cám. Dong dién cüng có tính tro nhu vay. Quán tinh co 
hoc cüa dién tích chuyén dóng dóng vai tró, di nhién, khóng 


* Tiét diện không phải bài toán - f là nhu nhau cho tất cả chúng một khi 
nước là không nén được. 


230 


gian qua lối di duy nhất là tói.' Nhìn theo một cách khác, 
việc mở công tác sinh ra một cường độ Ï lớn, mà thông qua 
(A.13), sinh ra một điện áp V lớn và đau đớn. 

Như hầu hết hiện tượng điện, hiện tượng này có một mô 
phóng dạng cơ, cũng đớn đau không kém - là chặn một cái 
búa nhằm vào đỉnh bằng cái móng tay. Một sự giảm tốc 
lớn Ò — a tạo ra một lực tác dụng lớn F = mò, diéu có thé 
lam dau. 

Một vài thiết bi phát điện dùng chuông reo dé bật tác. 
Khi búa dao động va vào chuông, công tắc liên tục hết mở 
rồi lại đóng và người sử dụng biết được thé nao là một cú 
điện giật liên hồi. 

Đây là kết thúc bài học đau đớn của chúng ta về độ trơ. 


A.19 Bộ mô phỏng điện-bơm 


Tất cả khái niệm kể trên - V,I,q, R,C và L - có một 
mô phỏng đơn giản trong hệ thống ống nước (như là hệ 
thống ống nước trong nhà chẳng han!). Hình A.9 tóm lược 
sự tương đồng này. 


* Thật thú vị khi nhận ra rằng nếu công tắc chấm dút sự tiếp xúc, dòng có thể 
vẫn tiếp tục truyền qua không khí như một tia lửa điện. Một hiệu ứng có liên 
quan được gọi là búa nước cũng quen thuộc với những gia chủ nghe tiếng 
ống nước va vào nhau khi máy giặt tắt: dòng nước bị chặn bởi một van sập 
xuống rất nhanh, gây ra một sự tăng vọt áp lực của nước, trong khi nó vẫn 
muốn tiếp tuc chảy. 


252 


A.20 Bai tap 


1. Xem xét một điện tích điểm q đặt ngay tai gốc tọa độ. 
Sử dụng định nghĩa của điện áp ở mục A.11, tìm điện 
áp tại điểm bất kỳ trong không gian. 

Ba bài tập tiếp theo không đòi hỏi kiến thức vượt quá 
hiểu biết về định nghĩa của điện áp. 

2. Sử dung định nghĩa của điện áp ở mục A.11, tìm vận 
tốc của các electron va vào màn hình TV, biết điện áp 
chênh lệch V giữa cathode (nơi mà từ đó các electron 
bắn vào phần chân không bên trong ống) và màn hình, 
khối lượng 7, và điện tích q của một electron. Gợi ý: 
Thế năng của electron lúc bắt đầu phóng được chuyển 
hóa thành động năng khi kết thúc. V là chênh lệch thế 
năng cho một điện tích đơn vị. 

3. Một tụ điện có dung kháng C duoc tích điện đến điện 

áp V . Tìm thế năng của tu. 
Lời giải. Bài toán này có thể được giải bằng tích phân, 
nhưng ở đây là một cách để tránh chúng. Hình dung 
rằng ta tích điện cho tụ từ điện áp bằng không đến V 
bằng cách nối với một dòng không đổi. Điện áp trung 
bình trong suốt quá trình này là ly (bởi điện tích, và 
do vậy cả điện áp, tăng tuyến tính theo thời gian). Ta có 
thể theo đó xem như rằng ngay cả khi ta mang điện tích 
từng-cái-một từ nơi này sang nơi khác, điện áp vẫn như 
vậy: V /2. Theo đó công tổng cộng để tích điện cho tụ là 
Wzq.V/22CV.V/22CV! I2, 

4. Phát biểu sau đây lấy từ một giáo trinh trực tuyến: “Từ 
định nghĩa của điện áp như năng lượng trên mỗi điện 
tích đơn vị, có thể kỳ vọng rằng năng lượng trữ trong tụ 
điện lý tưởng này sé chỉ là gV. Đó là, tất cả công tiêu 


234 


tốn cho điện tích dé di chuyển nó từ một tấm bảng đến 

tấm còn lại thể hiện như năng lượng được trữ. Nhưng 

thực tế, công thức ở trên (qV /2) cho thấy rằng chỉ một 

nửa của công đó hiện diện như là năng lượng trữ trong 

tụ điện. Với một giá trị điện trở hữu hạn, có thể chỉ ra 

rằng phân nửa năng lượng cung cấp từ pin để tích điện 

cho tụ bị hao phí ở dạng nhiệt trong thiết bị điện trở, 

bất kể kích cỡ của thiết bị điện trở.” 

Bạn có thể chứng minh hay bác bỏ phát biểu này không? 
5. Tim công suất cần có dé phát sáng một bóng đèn tròn 

có điện áp V và giá trị điện trở R. 

Lời giải. Chênh lệch điện áp giữa hai đầu dây tóc bóng 

đèn là V. Theo định nghĩa của điện áp, điều này có nghĩa 

rằng điện tích q của electron tiêu tốn năng luong qV khi 

chuyển động qua dây tóc." Công suất tiêu thụ là năng 

lượng trên một đơn vi thời gian: P = qV / t = IV, trong đó 

I =q/t là cường độ dòng (theo định nghĩa của dòng). 

Theo định luật Ohm 7 V/R, và 

2 
P=IV= A . 
R 
Công thức này giải thích vi sao có tiếng nổ khi nối tat ra 
ngoài: một giá trị R nhỏ tao ra một giá trị P lớn. 


* Các electron “rơi” xuống một thế tĩnh điện trải dài theo dây tóc. Năng lượng 
chúng mất trong va chạm với những ion trộn lẫn hoàn toàn với các ion trong 
dây tóc, trở thành nhiệt và ánh sáng. 


255 


TÀI LIEU THAM KHẢO 


[ARC] 


[ARCI] 


[ARN] 


[BB] 


[CG] 


(CH] 


[CL] 


[D] 


[DO] 


Archimedes, Geometrical Solutions Derived from 
Mechanics, J. L. Heiberg dich, Chicago: Nhà Xuãt ban 
Open Court, 1909. Tâp tin PDF hiên có tai đja chi 
http://books.google.com/books?id-suYGAAAAYAAJ. 
Ban tháo của Archimedes, http://www.archimedes 
palimpsest.org/. 

V. I. Arnold, Mathematical Methods of Classical 
Mechanics, K. Vogtmann và A. Weinstein dich, New 
York: Springer-Verlag, 1978. 

M. B. Balkvà V. G. Boltyanskii, Geometriya mass (Tiéng 
Nga) [Hinh hoc chát diém], Bibliotechka Kvant (Thu 
vién Kvant], 61, Moscow: Nauka, 1987. 

H.S.G. Coxeter và S. L. Greitzer, Geometry Revisited, 
Washington, DC: Hiép hói Toán hoc My, 1967. 

R. Courant và D. Hilbert, Methods of Mathematical 
Phycics, t. 2, Partial Differential Equations, In lai cüa 
bán góc 1962, Tu sách Tinh hoa Wiley, New York: 
Wiley-Interscience, 1989. 

E. Coddington và N. Levinson, Theory of Ordinary 
Differential Equations, New York: McGraw-Hill, 1955. 
M. M. Day, Polygons circumscribed about closed 
convex curves. Trans. Am. Math. Soc. 62 (1947), tr. 
315-319. 

M. DoCarmo, Differential Geometrical of Curves and 
Surfaces, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976. 


256 


[DS] 


[Fe] 


[Fo] 


[GF] 


(HZ] 


[K] 


[L1] 


[L2] 


[LS] 


[LW] 


P. G. Doyle và J. L. Snell, Random Walks and Electric 
Networks, Washington, DC: Hiép hói Toán hoc My. 
R. P. Feynman, QED, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1985. 


R. L. Foote, Geometry of the Prytz planimeter, Rep. 
Math. Phys. 42(1-2), tr. 249-271. 


I. M. Gelfand và S. V. Fomin, Calculus of Variations, 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963. 


H. Hofer và E. Zehnder, Symplectic Invariants and 
Hamiltonian Dynamics, Birkäuser Advanced Texts/ 
Basler Lehrbucher, Basel: Birkáuser Verlag, 1994. 


B. Yu. Kogan, The Applications 6 Mechanics to 
Geometry, Chicago: University of Chicago Press, 1974. 


T , Minimal perimeter triangles, Am. Math. 
Monthly 109 (2002), tr. 890-899. 


M. Levi, A "bicycle wheel" proof of the Gauss- 
Bonnet theorem, dual cones and some mechanical 
manifestiation of the Berry phase, Expo. Math. 12 
(1994), tr. 145-164. 


Yu. I. Luybich và L. A. Shor, The Kinemtic Method in 
Geometrical Problems, V. Shokurov dich, Moscow: 
Nhà Xuất ban Mir, 1980. 

M. Levi và W. Weckesser, Non-holonomic effects in 
averaging, Erg. Th. & Dynam. Sys. 22 (2002), tr. 1497- 
1506. 


257 


[M] 


[NP] 


[Sp] 


[St] 


[Ta] 


[TO] 


[To] 


J. Milnor, Morse Theory, Annals of Mathematics 
Studies, S6. 51, Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1963. 


R. Nevanlinna va V. Paatero. Introduction to Complex 
Analysis. Providence, RI: AMS Chelsea Publishing, 
2007. 


G. Polya. Mathematics and Plausible Reasoning, t. 1, 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990. 

M. R. Spiegel, Complex Variables, Schaum's Outline 
Series, New York: McGraw-Hill, 1968. 

J. Stewart, Calculus: Concepts and Contexts, Pacific 
Grove, CA: Brooks/Cole, 2001. 

A. E. Taylor, A geometric theorem and its applications 
to biorthogonal systems, Bull. Am. Math. Soc. 53 
(1974), tr. 614-616. 

T. F. Tokieda, Mechanical ideas in geometry, Am. 
Math. Monthly 105 (8) (1998), tr. 697-703. 

L. F. Toth, Lagerungen in der Ebene auf der Kugel 
und im Raum, Berlin: Springer-Verlag, 1953. 


V. A. Uspenski, Some Applications of Mechanics to 
Mathematics, New York: Pergamon Press, 1961. 


258 


THO CO KHÍ TOÁN HOC 


MARK LEVI 
Huy Nguyén dich 





Chiu trách nhiém xuát bán: NGUYÉN MINH NHUT 
Chiu trách nhiém nói dung: NGUYEN THÉ TRUAT 
Biên tập: HÀI VAN 
Bia: BÙI NAM 
Minh họa bìa: LÊ TÙNG QUAN 
Sửa bản in: THANH VIỆT 
Kỹ thuật vi tính: MAI KHANH 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
Fax: 84.8.38437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn 
Website: http://www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUAT BAN TRE TAI HA NOI 
Số 21, day A11, khu Đầm Trấu, Phường Bach Đằng 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: 04.3773.4544 - Fax: 04.3512.3395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 
Website: http://www.nxbtre.com.vn 


Khổ 13 x 20cm, số: 1084-2011/CXB/6-263/Tre. 
Quyết định xuất ban số: 715A/QD-Tre, ngày 7.11.2011. 
In 2.000 cuốn tại Công ty Cổ phần In Gia Định. 
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011. 


Gore | HO TONG) 


Tủ sách hop tác giữa 
nhà toán học Ngô Bảo Châu, 
nhà van Phan Việt 
với Nhà xuất bản Trẻ 










Tủ sách CÁNH CỬA MỞ RỘNG được thực hiện nhằm 
mục đích giới thiệu những đầu sách có giá trị của thế 
giới và trong nước đến bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là 







bạn đọc trẻ, góp phần thúc đẩy việc đọc sách, tinh thần 






hiếu học, coi trọng tri thức và những giá trị sống. Các 






tựa sách trong tủ do nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà 
văn Phan Việt tuyển chọn và giới thiệu. 







Tủ sách được phân thành ba mảng: văn học, khoa học 
xã hội - kinh tế, và khoa học tự nhiên; trước mắt cấu tạo 






tủ sách gồm 80% các sách có khả năng tiếp cận đông 






đảo bạn đọc và 20% cho các sách chuyên ngành. Mục 






tiêu của tủ sách là trong hai năm đầu sẽ phát hành 10 






đầu sách, sau năm năm sẽ có từ 30 đến 50 đầu sách. 










Xin mời các bạn đón đọc và đồng hành cùng tủ sách 
CÁNH CỬA MỞ RỘNG! 





Mọi chỉ tiết xin liên hệ địa chỉ mail: tre.canhcuamorong@gmail.com. 





“Trang sách chính là cüía s6 mó sang nhüng cuóc doi khác, 
nhitng thé gidi khác. Va cüng la ché dé ánh sáng mat trdi 
roi vào cudc doi minh.” 


—GS. Ngô Bao Chau 





THỊ 1ˆ 
CO KHI 
TOAN HOC 


Vói quyén sách này có thé chính ban 
cüng sé tim ra nhüng cách mói dé 
chứng minh các dinh lý toán học 
quen thuóc thóng qua truc giác \ 
cơ hoc hay vật lý của minh. 





